CUỘC ĐỜI VÀ NGỘ ĐẠO CỦA 36 VI TÔ THIÊN TÓNG 
АМ ĐỘ — TRUNG HOA – VIỆT NAM 
Nhà xuất bản Tôn Giáo 


Tác giả Nguyễn Nhân 


1- TÔ SƯ THIÊN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT 


TỔ THỨ 01: TÔN GIÁ MA HA CA DIẾP 


Ngài Ма Ha Ca Diép (Mahakasyapa) lớn hơn Đức Phật 1 tuði, một trong 
mười đệ tử lớn của Đức Phật. Con của ông Âm Trạch và bà Hương Chi, 
nước Ma Kiệt Đà. Khi mẹ sinh ra Ngài có làn da toàn màu vàng sáng ánh. 
Khi 22 tuôi, cha mẹ bảo cưới vợ, Ngài không chịu, cha mẹ ép quá nên Ngài 
đặt điều kiện với cha mẹ như sau: 


Nêu cha mẹ tìm được cô gái nào có làn da như con thì con mới băng lòng 
CƯỚI VỢ. 


Cha mẹ Ngài liền cho đúc một pho tượng bằng vàng, đây đi khắp nơi tìm 
người con gái nào có làn da như tượng. Khi pho tượng đến thị trấn Hàn 
Thuật Trung, có gia đình ông Phương Thùy Ái và vợ là bà Liêu Ánh Phương 
có nàng con gái mới 20 tuôi, tên là Hàn Phương Nga, có làn da у như pho 
tượng nên Ngài đành phải chấp nhận cưới nàng. 

Khi hai người cưới nhau, Ngài có nói với vợ: Thật tình tôi không muốn cưới 
vợ nên đặt điều kiện khó này, không ngờ tôi gặp được nàng. Vậy, tôi xin 
nàng cùng tôi làm bạn tri kỷ, không theo đời sống vợ chồng bình thường. 
Nàng Hàn Phương Nga đồng ý, hai người sống chung với nhau được 2 năm, 
Ngài xin cha mẹ cho hai vợ chồng xuất gia, cha mẹ Ngài băng lòng, hai 
người vào núi tu hạnh đầu đà, tức tu khó hạnh. 


Ngài xuất gia được một năm, một tối nọ, Ngài nằm mộng thấy có vị đầu tóc 
bạc bảo: “Đức Phật Thích Ca Mâu NI đã ra đời, hiện ở tịnh xá Trúc Lâm, 
ông nên đên đó xin Đức Phật dạy pháp môn tu giải thoát”. 


Ngày hôm sau, ông đến tịnh xá Trúc Lâm chí thành đảnh lễ Đức Phật, Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI bảo: 


Lành thay, này tỳ kheo Ма Ha Ca Diếp đến đây, Như Lai nhờ người cạo râu 
tóc cho ông. Khi Ngài được những vi trong Tăng đoàn cạo râu tóc xong, 
Đức Phật cho Ngài thọ giới tỳ kheo và mặc y cà sa, không bao lâu Ngài tu 
chứng được quả vị A La Hán. Vì Ngài tu khô hạnh nên thân hình tiều tụy, 
ăn mặc rách rưới nên trong Tăng đoàn ai cũng chê cười Ngài. 


Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật да 78 tuôi, 
còn Ngài 79 tuổi. Thời cơ truyền 'Bí mật Thiên tông' cho Tó thứ nhất đã đến 
nên một buói sảng mùa xuân trên mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn, Đức Phật 
tập hợp đông đảo dó chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, 
Ngài ngó từ phải qua trái, từ gần га Xa, mol người al cũng ngơ прас, riêng 
Ngài Ма На Ca Diếp mỉm miệng cười, Đức Phật hỏi Ngài Ma На Ca Diếp: 


Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười? 
Ngài Ma Ha Ca Diếp trình thưa với Đức Phật: 


Kính bạch Đức Thê Tôn, nhờ Đức Thê Tôn tay câm cành hoa sen đưa lên 
nên con đã nhận ra tánh Thây chân thật rõ ràng của con, con mừng quá nên 
con mỉm Cười. 


Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp: 
Ông thây như thê nào? 


Ngài Ма На Ca Diếp không trả lời thấy như thé nào mà trình thưa cùng Đức 
Phật bài kệ 44 câu: 


Sen xuân nở tại Linh Sơn 

Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà 
Ý Phật con đã nhận ra 

Tánh Thấy, y thấy được qua luân hồi 
Bao năm khó hạnh con thôi 

Sóng với tánh Thấy, luân hồi màng chi 
Hoa sen con nhận tức thì 

Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người 
Phật ơi, con đã ngộ rồi 

Thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà 
Phật tánh, con đã nhận ra 


Khi thấy, Ý tháy vượt xa muôn trùng 
Tánh Thấy hết sức lạ lùng 

Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay 
Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày 

Hôm nay thật sự, nhận ngay tánh mình 
Nhận được con chỉ lặng thinh 

Nở ra nụ cười vui lắm Phật ơi 

Trước kia, Phật dạy con “Thôi” 

Mà thôi không được, luân hồi con đi 
Hoa sen con thấy tức thì 

Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời 

Nụ cười thay thế chữ ‘Thôi’ 

Đề trình Đức Phật đôi môi thay lời 

Linh Sơn, con đã rõ lời 

Thiền Thanh con biết, luân hồi dứt ngay 
Trước huynh đệ, con trình bày 

Môn thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền 
Máy ngàn người bỏ tu riêng 

Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm 
Nhờ con lặng lẽ âm thầm 

Bất ngờ nhận được, không lầm chuyên luân 
Hôm nay, thật sự con mừng 

Mừng vì sinh tử đã dừng với con 


Linh Sơn con quyết lòng son 


Giữ môn thiền học thường còn thé gian 

Hễ ai muốn hết gian nan 

Chỉ cần thanh tịnh, mới sang quê nhà 

Lòng con xin nói hết ra 

Cám ơn Đức Phật, con xa luân hồi 

Thiền Thanh kỳ diệu Phật ơi 

Chỉ cần thanh tịnh, luân hồi bỏ con 

Con nay kính nguyện lòng son 

Truyền môn thiên học, được còn mai sau. 

Đức Phật nói với các vị tỳ kheo và đại chúng: 

Này các vị tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền Thanh tịnh 
băng cành hoa sen, trong sô 1250 vị, duy nhât chỉ có ông Ma На Ca Diệp 


nhận được chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, đây là pháp môn màu 
nhiệm Như Lai dạy nơi thế giới này. 

Như Lai dạy rõ pháp môn Thanh tịnh thiền được lưu truyền như sau: 

1. Việc truyền thiền Thanh tịnh, đúng 15 ngày sau Như Lai sẽ truyền thiền 
Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp dé thay Như Lai dạy pháp môn thiền 
Thanh tịnh, sau khi Như Lai diệt độ. 

2. Ông Ananda và các đệ tử lớn của Như Lai cũng như đại chúng, thiết lập 
bàn hương và phẩm vật đề Như Lai làm lễ truyền thiền Thanh tịnh, trước sự 
chứng minh của Mười Phương Chư Phật, các ông hãy tụ hội về cho đầy đủ. 
Vi sao các ông phải tựu hội? 

Vì đây là buổi lễ truyền thiền Thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng 
chảy của “Mạch nguồn thiền Thanh tinh? của Như Lai dạy đã khởi đầu tại 
đây. 


Mạch nguðn thiền Thanh tịnh này tiếp theo là 36 đời Tổ nữa, được phân 
chia như sau: 


Nước Ấn Độ có 28 đời Tổ 
Nước lớn ở phương Đông (Trung Quốc) có 5 đời ТО 
Nước nhỏ ở phương Đông, cũng gọi là đất Rồng (Việt Nam) có 3 đời Tó 


Đến đây, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh bị quên lãng, mãi đến đời Mạt 
Thượng Pháp ở tại đất Rồng mới có người nhận lại được, người này cho 
pháp môn Thanh tịnh thiền phó biến đi khắp Năm châu. 


3. Ông Ma На Ca Diệp, khi ông sắp tịch, ông hãy truyền pháp môn Thanh 
tịnh thiền lại cho ông Ananda, để làm Tổ sư đời thứ hai. Như Lai dạy các 
ông như sau: Khi ông Ananda nhận Tổ vị thứ hai, phải đổi danh là Thiền 
tông. 


Vì sao phải đối danh như vậy? 


Vì pháp môn Thanh tịnh thiền bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được 
truyền theo “Tông Pháp Thiên" rõ ràng. Lần đầu tiên Như Lai truyền thiền 
Thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được nhưng khi ông Ma Ha Ca Diếp 
truyền Thiền tông lại cho ông Ananda, chỉ có ông Ananda, ông Xá Lợi Phát 
và các đệ tử lớn của Như Lai dự thôi. 


Vì sao chỉ có ông Xá Lợi Phất, các đệ tử lớn cũng như các cư sĩ hiêu được 
thiên Thanh tịnh mới được dự? 


Vì ông Xá Lợi Phát đã được “Rơi vào Bé tánh Thanh tịnh Phật tánh’, đồng 
nghĩa ông đã vượt hơn cả 'Bí mật Thiền tông' nhưng vì ông Xá Lợi Phất 
chưa nhanh bằng ông Ma На Ca Diễp, hơn nữa ông Xá Lợi Phát đến ngày 
ông Ananda nhận Tô vị đời thứ hai, ông Xá Lợi Phát đã trên 90 tuổi ròi, còn 
các đệ tử lớn và những vl cư sĩ này đã hiểu được căn bản của pháp môn 
thiền Thanh tịnh. Nếu nói theo Thanh tịnh thiên, các vị này chỉ giác ngộ 
“Yếu chỉ Thiền tông’ thôi. 


Vậy, ngày trăng tròn tháng 2 này, Như Lai sẽ chính thức hành lễ truyền 
Thanh tịnh thiên cho ông Ma Ha Ca Diệp. Vậy, các ông mỗi người lo một 
việc, lo buôi lễ này cho thật chu đáo, ai lo việc gì cô găng cho tôt. 

Đức Phật vừa nói xong, tất cả giải tán và lo công việc của mình. 

Sáng ngày trăng tròn tháng 2, Бибі sáng, ánh sáng mặt trời năng gắt chói 
chang nhưng khi mặt trời vừa nhô lên lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật 
cùng các đệ tử của Ngài, cùng tât cả Uu bà tắc, Uu bà di tập hợp đông đủ. 
Bât ngờ, trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bâu 
trời sáng rực và mát diu. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ 
bước lên lễ dài và nói: 

Kính lạy Đức Phật cô Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật đã thành Phật 
trước tôi. Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn, cõi Ta Bà này. Tôi 
là Bồ Tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con vua 
Tinh Phan và hoàng hậu Ma Da, được Đức vua và Hoàng hậu đặt cho tên là 
thái tử Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được đạo Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới Dục giới này. Trong đó, có 5 
pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý. Một pháp môn tu phi 
vật lý, tức tu dé được giác ngộ và giải thoát ra khỏi thế giới Dục giới này. 
Ông Ma Ha Ca Diếp là một trong mười đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền 
ông đã đạt được ВІ mật Thiền tông'. Vì vậy, hôm nay tại lễ đài trên núi Linh 
Sơn, cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cô 
Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca 
Мам №, cũng như Hằng hà sa số Chư Phật Mười Phương, tức những vị đã 
thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước. 


Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã 
dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa tôi sẽ nhập Niết bàn dé trở về nguồn cội 
của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế 
giới vật lý này, đều phải truyền thiên Thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được 
'Bí mật Thiên tông' dé người đó trở thành Tô sư thiền đời thứ nhất. 


Hôm пау, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiếm thiền, ông Ma Ha 
Ca Diếp là người đầu tiên nhận được “Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu 
tâm”, là pháp môn mâu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, 
phải truyền theo dòng riêng của nó. Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức 
Phật cô Nhiên Đăng cũng như Chư Phật quá khứ Mười Phương. Ông Ma 
На Ca Diếp là người đã đạt 'Bí mật Thiền tông', có làm bài kệ nói lên được 
chỗ chân thật những thứ trong Bé tánh Thanh tịnh Phật tánh nên hôm nay 
tôi làm lễ truyền Thanh tịnh thiền này. Vậy, kính xin Đức Phật Nhiên Đăng 
và Mười Phương Chư Phật chứng minh cho tôi. 


Trước khi hành đại lễ truyền thiền Thanh tịnh, tôi và những vị có mặt đồng 
DÂNG HƯƠNG 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 

Rốt ráo chúng tôi bón nguyện lành 

Trên khói hương này Chư vi ngự 

Tôi xin hành lễ truyền thiền này 

KHAI LË TRUYÊN THIÊN 

Thiền hoa nở tại Linh Sơn 

Thiền Thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng 
Trải qua khắp chốn gian nan 

Đi qua khắp nước hiện an nơi này 

Ông hãy nghe dạy của thầy 

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ma có duyên 

Nhận được nguồn thiên, chỉ riêng một mình 
Diếp, ông biết được lặng thinh 


Chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi 


Như Lai, xác nhận phải rồi 

Không theo luân hồi, vật lý phải xa 

Tất cả những vị ngộ ra 

Chính tâm thanh tịnh Ta đây lưu truyền 
Hôm nay ông có đại duyên 

Nhận được nguồn thiền chánh pháp của Ta 
Y theo lời dạy của Ta 

Hề ai nhận được ý Ta dạy thiền 

VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, tại núi hiên linh 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Truyền cho Nan Đà làm Tó tiếp theo 
Vượt qua bé khó hiểm nghèo 

Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chỉ 
Ông phải cô gắng truyền đi 

Nan Đà truyền lấy nhận thì dài lâu 
Thiền Thanh không cần nguyện cầu 

Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng 
Tâm mình thanh tịnh bình an 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Thiền Thanh không cân sớm trưa 


Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 


Được vậy, là duoc binh ап 

Ta nay chỉ rõ có đàng này thôi 

Ông nay đã hiểu được rồi 

Ta cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh 
Các ông không phải đua tranh 

Pháp thiên Thanh tịnh, dành người ngộ га 
Hôm nay, Ta Phật Thích Ca 

Chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền 
Ông phải сб găng giữ riêng 

Tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người 
Buổi lễ hôm nay tươi vui 

Mười Phương Chư Phật tươi cười chúc vang 
Thế giới vật lý bình an 

Vì được an nhàn, nhờ pháp thiền Thanh 
Mười Phương Chư Phật bao quanh 

Chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền 
Thiền Thanh Ta chỉ truyền riêng 


Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. 


Đức Phật vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp. 
Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên, cùng lúc tiếng pháp của Mười 
Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp: 

Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Màu Ni 
nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp. 
Các Ngài đồng vang nói: 

Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được 
chánh pháp thiền Thanh tịnh 

Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam 
Diêm Phù Đề này. 

Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn 
Thanh tịnh thiên nơi thế giới Та bà này. 


2- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI 


TỔ THỨ 02: TÔN GIÁ A NAN 


Ngài Ananda пһо hon Dúc Phåt 30 tuói. Con vua Hóc Phan và Hoàng hàu 
Phước Thệ Thiện, dòng Sát Đề Lợi ở thành Ca Tỳ La Vệ, vua Hộc Phạn là 
em ruột của Рё Bà Đạt Ра, tức em nhà chú của Đức Phật Thích Ca Маи Ni. 


Thủa nhỏ, Ngài có nhiều tướng tốt, thông minh tuyệt vời, đến 25 tuôi xin 
theo Phật xuât gia. 


Phật сап người thị giả, rất nhiều vị đứng ra tình nguyện. Vì quá nhiều người 
nên Đức Phật phải lập ra hội thi, đê tìm ra vị nào đạt yêu câu cao nhât thì 
được làm thị giả. 


Sau khi thi tài đối đáp và nhớ dai, Ngài vượt trội. Tuy vượt trội nhưng Ngài 
cũng không chịu nhận, Ngài viện lý do là em của Đức Phật, nêu làm thị giả 
sợ nhiêu người di nghị. Sau cùng Đức Mục Kiêu Liên và Ngài Xá Lợi Phât 
đứng ra пап nỉ nhiêu lần, buộc lòng Ngài nhận nhưng Ngài xin Đức Phật 4 
điều: 

1. Không thọ trai riêng 

2. Không mặc у thừa của Phật 

3. Không hầu hạ Phật khi Phật ở một mình 

4. Không sử dụng bát cứ thứ gì của Phật cho 

Đức Phật chấp thuận 4 điều kiện của Ngài và có lời khen như sau: 


Quả thật, ông có sự hiểu biết cao rộng như vậy, vì ông sợ mọi người di nghi 
ông là em chú bác với Như Lai. Thê là Ngài làm thị giả cho Đức Phật suôt 
25 năm. 


Một hôm, Ngài đi khuất thực về ngang tịnh xá của Đức Phật, thấy Ба di mẫu 
Ma Xà Ba Đề đang đứng trước cửa khóc. Di mẫu áo quân bụi bặm, chân 
dính bùn đất, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ, biết bà từ hoàng 
cung đến xin Đức Phật xuất gia. Bà xin đến 3 lần mà Đức Phật vẫn không 
cho. Ngài Ananda cảm động quá nên vào tịnh xá của Đức Phật, đảnh lễ Như 
Lai cho bà xuất gia. Ngài Кё công ơn của bà, do một tay bà nuôi Đức Phật 
khi hoàng hậu không còn. 


Thấy Ngài Ananda пап nỉ quá nên Đức Phật cho bà xuất gia với 3 điều kiện: 
1. Bà phải ở gần Chư Tăng dé có gì Chư Tăng bảo vệ 

2. Bà phải tìm thêm vài người nữa để cư ngụ chung 

3. Phải tự lo chỗ ở kín đáo 

Nhờ Ngài Ananda xin Đức Phật chấp thuận nên trong giáo đoàn của Đức 
Phật mới có người nữ. 

Ngài Ananda xuất gia sau Đức Phật thành đạo đến 24 năm. Do đó, những 
pháp môn tu Tiểu thừa vả Trung thừa Ngài không biết được. Vì vậy, Ngài 
có trình xin Đức Phật, khi rảnh rỗi hãy nói lại cho Ngài nghe để biên chép 
lại cho đầy đủ 6 pháp môn tu mà Như Lai dạy nơi thé giới này. 

Khi Ngài nhận làm thị giả, mỗi lần Đức Phật thuyết kinh, Ngài nhớ, về thất 
biên soạn lại và trình cho Đức Phật kiêm lai, néu có chỗ sai Đức Phật kiểm 
lại. 

Ngài có nhược điểm như sau: 

Tuy Ngài văn hay, chữ đẹp, nhớ dai nhưng nhận biết ý sâu màu trong các 
lời kinh, Ngài không hiểu được. Vì vậy, khi Ngài bị ông Duy Ma Cât hỏi 
vài chỗ “Yếu chỉ Phật ngôn’ Ngài không trả lời được. 

Ngài Ananda đạt 'Bí mật Thiền tông' 

Theo lời dạy của Đức Phật khi ông Ma Ha Ca Diếp sắp tịch, phải truyền 
Thiền tông lại cho ông Ananda đề làm Tó đời thứ hai. 

Một buổi sáng mùa xuân, Tó Ma На Са Diếp đang đứng trước sân chùa, 
Ngài Ananda đến chắp tay thưa hỏi Tổ: 

Kính bạch sư huynh, Như Lai truyền cho sư huynh Y choàng, Bát ăn cơm 
và gói kệ Huyền Ký, ngoài 3 món nói trên Như Lai có truyền thêm vật gì 
nữa không? 


Tó Ma На Ca Diệp biệt gã này không chịu nhận chân tánh nơi mình mà cú 
tìm kiêm chuyện vớ vân bên ngoài nên Tô nhìn thăng vào mặt ông Ananda 
nói thật lớn: 

Này ông Ananda, ông col chừng cây phướn trước chùa ngã đè ông. 


Vì tiếng nói trực diện và quá to của Tổ Ma Ha Ca Diếp nên ông Ananda bị 
chát lỗ tai, không kịp suy nghĩ mà ông tự nhiên nghe. Chính cái chỗ tự nhiên 
nghe này, ông Ananda nhận rất rõ tánh Nghe thanh tịnh của chính mình, 
ông ở trong trạng thái này rất lâu, như chết đứng. 


Tó Ma Ha Ca Diếp biết ông Ananda được “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật 
tánh’ và nhận được tánh Nghe của mình nên Tó cứ dé tự nhiên như vậy. Sau 
nữa canh giờ, ông Ananda mới trở lại bình thường nên Tổ Ma Ha Ca Diếp 
hỏi ông: 

Sao ông chết đứng như vậy? 

Ông Ananda thưa: 


Nhờ diệu thuật của sư huynh, đệ đã nhận được tánh Nghe thanh tịnh của 
chính đệ. 


Tổ Ma Ha Ca Diếp hỏi: 


Ông nhận biết như thế nào, hãy nói lại cho sư huynh nghe, có thật đúng như 
vậy không? 


Ông Ananda liền ứng khâu làm bài kệ 64 câu: 
Đệ nghe tiếng gọi sư huynh 

Nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài 
Tiếng nghe đi khắp trần ai 

Tiếng nghe vang rên đi khắp núi sông 

Lòng đệ trống rỗng như không 

Tất cả vật lý đệ không thấy gì 


Thiën tóng sao quá diðu ky 

Tánh Nghe thanh tịnh, không chi dính minh 
Vì vậy, đệ cứ lặng thmh 

Đề cho mặc tình vật lý trôi lăn 

Bao năm đệ cứ lăng xăng 

Đi tìm chân tánh, lăn theo luân hồi 
Huynh ơi, đệ đã ngộ ròi 

Ngộ Nghe thanh tịnh, luân hồi không theo 
Thiền tông bí mật nghe theo 

Nghe mà thanh tịnh, không theo luân hồi 
Tánh Nghe thanh tịnh vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình 
Đệ хш cám ơn sư huynh 

Huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi 
Xưa kia đệ nghĩ xa xôi 

Dụng công tìm kiếm, luân hồi cứ theo 
Huynh đưa đến hiểm nghèo 

Ép vào thanh tịnh, đệ rơi về nguồn 

Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn 

Nhận ra những thứ không buồn không vui 
Đệ nay đã hết ngậm ngùi 

Chỉ sông thanh tịnh và vui trong lòng 
Không cần cầu khẩn thần thông 


Mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình 


Chân thật cám ơn sư huynh 

Phước đệ quá lớn nhận thời Thiền tông 
Phước lớn dù dày núi sông 

Cũng không sánh được Thiền tông Phật truyền 
Nhìn lại, đệ có đại duyên 

Vì vậy, Phật dạy truyền thiền cho em 
Hoa sen sáng rực hơn đèn 

Trước kia không biết, tìm sen tu thiền 
Đệ nay hết đảo hết điên 

Sư huynh truyên thiền làm Tó thứ hai 
Hôm nay đệ nhận căn tai 

Nhận được cười hoài như DI Гас уш 
Huynh ơi, đệ rất vui tươi 

Nhận được Tổ vị rất vui rất mừng 

Đệ xin truyền tiếp không ngừng 

Đề môn thiền học còn cùng thé gian 
Như vậy đệ mới được an 

Nghe lời Phật dạy, gian nan cũng đành 
Pháp môn thiền học không tranh 
Không tìm, không kiếm, không tranh được nào 
Thiền tông vị trước truyền sau 

Đề môn thiền học không sao phai mờ 
Lòng đệ hiện tại bây giờ 


Mong tìm được người để chờ truyền sang 


VỊ nào nhận duoc binh an 

Ngộ được thiền học rõ ràng là thiêng 
Giúp người sau tiếp truyền thiền 

Đáp ёп Đức Phật đệ yên trong lòng 
Lòng đệ mới được thong dong 

Cũng nhờ huynh trưởng, diệu xong thuật truyền 
Рё nay nhớ lại lời thiêng 

Phật bảo truyền thiền, đệ Tó thứ hai 
Hôm nay đệ ngộ căn tai 

Pháp thiền Thanh tịnh còn hoài thé gian 
Tổ Ma На Ca Diếp nói với ông Ananda: 


Như vậy, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay đệ đã đạt 'Bí mật Thiền 
tông' mà Như Lai đã nói trước đây. Vậy, hai tuần nữa sư huynh sẽ truyền 
'Bí mật Thiền tông' cho đệ làm Tô thứ hai. Đệ lo sắp xếp cho buổi lễ truyền 
'Bí mật Thiên tông' này cho trang nghiêm, đúng lời Đức Thé Tôn đã dạy. 
Việc tổ chức người tham dự, chỉ có những người muốn tu pháp môn này 
tham dự thôi, còn những người tu pháp môn khác còn nằm trong vật lý, 
không được tham dự. 


Sư huynh cũng nói cho đệ biết: 


Đến đời đệ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho vị Tô thứ ba. Buổi lễ ấy không 
được phép làm như buổi lễ ngày hôm nay. 


VỊ sao? 


Đức Thế Tôn có dạy sư huynh, vì pháp môn Thiên tông học cách xa Như 
Lai khoảng 50 năm thì không còn ai thích pháp môn tu này nữa. 


Đức Thé Tôn dạy rõ phần này: 


Vi chúng sanh cách xa Như Lai khoảng 50 năm thôi, thì “Siêu đại Thần lực 
Thanh tịnh thiền của Như Lai búa ra đã lần lần giảm bớt. Do vậy, chúng 
sanh cũng bị vật lý Âm Dương nơi thế giới này bao trùm lại, họ thích tu có 
chứng đắc theo nhân quả của vật lý, pháp môn tu này họ không màng đến. 
Vì không màng đến thì đệ không được phép mời họ tham dự. 

Như Lai có dạy rõ sư huynh như sau: 

Từ đời đệ làm Tổ Thiên tông đời thứ hai trở đi. Khi đệ truyền thiền cho Tổ 
thứ ba, đệ cũng nói Đức Thé Tôn dạy điều này. 

Đức Thé Tôn lại dạy rõ cho sư huynh: 

Khi đến Tổ sư Thiền tông đời thứ 33, vị này mới được phép phá bỏ quy 
định Như Lai đã dạy. 

Vì sao được phép phá bỏ? 

Vì đến đời Tổ thứ 33, có rất nhiều người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” mà 
người đạt 'Bí mật Thiên tông' cũng không có là bao. Còn người được “Rơi 
vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’ cũng còn ít. Phải đợi đến đời Mạt Thượng 
Pháp, ở tại đất Rồng có một vi cư sĩ may mắn đạt 'Bí mật Thiền tông', thêm 
2 đời thầy nữa, mới có người công bó pháp môn Thiên tông học này ra. 
Đến thời kỳ này: 

1. Người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông’ không tính hết được 

2. Người đạt 'Bí mật Thiên tông' rất nhiều 

3. Người được “Rơi vào BÊ tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nhiều nhất từ khi 
Như Lai dạy pháp môn Thiên tông 

Tổ Ma Ha Ca Diếp nói vài ý Đức Phật dạy xong, ông Ananda hết sức vui 
mừng và cám ơn Tổ Ма На Ca Diếp. 

Hai tuân sau, buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của nhất Tổ Ma На Ca Diếp 
truyền cho Ngài Ananda làm nhị Tổ thiền Thanh tịnh được tiến hành. 


Chúng 101 xin viét nguyën vàn buði lë truyën 'Bí mát Thiën tóng' сйа Tó Ма 
Ha Ca Diệp cho Ngài Ananda mà trong sách Huyën Ký của Đức Phật đăng 
trong Hải Triêu Âm như sau: 


Tuyên đọc lời hành lễ của Tổ Ma На Ca Diệp: 


Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bồn sư Thích Ca Маш Ni Phật. Kính bạch Đức 
Thé Tôn: 


Hôm nay tại chánh điện Thiền tông của chùa Thiên tông Lôi Âm. Theo lời 
dạy của Đức Thế Tôn, chúng con xin hành đại lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' 
cho thị giả của Như Lai là ông Ananda, nỗi tiếp con nhận Tổ vị Thiền tông 
đời thứ hai. Trước khi tuyên đọc bài kệ truyền 'Bí mật Thiên tông', chúng 
con có hương đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng, kính xin 
Đức Thế Tôn và Mười Phương Chư Phật chứng minh. 


Trước hết chúng con xin 

DÂNG HƯƠNG 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
Rốt ráo tâm con bón nguyện lành 
Trên khói hương này xin Phật ngự 
Chứng cho đệ tử tắm lòng thành 
LË PHẬT 

Kính lay Phật từ bi cứu thé 

Рет đạo thiền phố tế chúng sanh 
Trần gian biết nẻo tu thiền 

Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường 
LË PHÁP 

Kính lay Pháp là phuong giải thoát 
Góc tu thiền, chánh pháp ngày xưa 


Nhiều người giác ngộ còn thừa 

Vì đã biết được quê xưa của mình 
LË TĂNG 

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật 
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bàn 
Tự mình giác ngộ lý chân 

Giúp người giác ngộ trọn phần Thiên tông 
TÓN KÍNH PHẬT BẢO 

Phật là dáng tôi cao giác ngộ 

Lập đạo thiền tế độ chúng sanh 
Luật nghiêm giới cấp ban hành 

Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu 

Cõi trần thế mit mù tăm tôi 

Biết đâu là đường lối thoát thân 

Đầu tiên một bậc siêu nhân 

Cất mình thoát tục bước chân lìa đời 
Đây đệ tử là người mong mỏi 

Dứt trần duyên theo dõi học hành 
Kính dâng một tám lòng thành 
Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao sâu 
TÔN KÍNH PHÁP BẢO 

Pháp của Phật giáo điều chánh lý 
Theo Thiền tông học pháp tu thiền 
Ba Y, một Thất tùy duyên 


Pháp món thanh tinh hüu duyén rð loi 
Pháp giải thoát khỏi nơi thé sự 

Được rơi vào Bề tánh an nhàn 

Sống trong thanh tịnh dễ dàng 

Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn 
Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh 
Giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm 
Quý thay diệu pháp thậm thâm 
Chúng con hết dạ thành tâm tu thiền 
TÔN KÍNH TĂNG ВАО 

Tăng là các vi sư thanh tịnh 

Thể không không chăng dính bụi trần 
Ly gia cắt ái khinh thân 

Dứt trừ bón Ngã lãnh phần độ sanh 
Tăng là người thừa hành Phật pháp 
Бет đạo thiền dạy khắp thế gian 
Hồng trần đám lửa cháy lan 

Nước mưa thiên học xôi tràn tắt ngay 
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn 
Giúp chúng sanh bao quản nhọc nhàn 
Đội ơn cảm đức không ngắn 

Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai 
CÚNG DƯỜNG TAM BẢO 

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo 


Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường 
Của này vón của thiện lương 

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành 
Nay phát nguyện lòng thành dàng cúng 
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh 
Nguyện cầu tất cả chúng con 

Tu theo thiền học không còn trầm luân 
Thiền tông Phật dạy con mừng 

Mừng vì sanh tử đã dừng với con 

Chúng con nhất quyết lòng son 

Quyết tu thanh tịnh không còn chuyền luân 
Hiện tại chúng con biết dừng 

Đừng theo vật lý là dừng lại ngay 

Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 

Thiền tông Lôi Âm tại đây thề nguyên 
Chúng con nay dứt các duyên 

Tu theo thiền học không còn trầm luân 
Hôm nay thật sự con dừng 

Không theo vật lý luân hồi dừng ngay 
Chánh điện Thiền tông của Ngài 

Chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh 


Chúng con có gắng giữ gìn 


Pháp món thiën hoc, ó cüng chúng con 
Chúng con nhát quyét lóng son 

Có găng gin giữ dé còn mai sau 

Chúng con thệ nguyện với nhau 

Pháp môn thiên học, không sao phai mờ 
Thiền tông chánh điện chùa thờ 

Kính xin Đức Phật, chứng lời chúng con 
BÀI KỆ TRUYÊN THIÊN TÔNG CHO ÔNG ANANDA 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Sư huynh nhận được bình an 

Nay truyền cho đệ rõ ràng Thiên tông 

Sư huynh nghe dạy của thầy 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ А có duyên 

Huynh nay truyền thiền cấp giây cho Nan 
Đà kia nhận được không mong 

Sóng với Phật tánh của mình mà thôi 
Huynh đây kiểm thiền phải ròi 

Đệ sống Phật tánh hết ròi tử sanh 

Tất cả những vị ngộ rành 

Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 
Hôm nay А Nan đại duyên 

Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 


Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Tại đây, trước đẳng tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Nhìn thấy Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Nhận được thanh tịnh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận ông nay ngộ thiền 
Thêm người hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông 
CHÚNG CON XIN HỎI HƯỚNG 

Lễ truyền thiền đã xong rồi 

Nguyện đem công đức vào đời chúng con 


Chúng con nhất quyết lòng son 


Quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân 
Phật dạy chúng con chỉ dừng 

Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay 
Hôm nay tại điện Phật đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 

Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng 

Đời con đã hết gian nan 

Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông 
Tâm con hiện tại đã không 

Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền tông 
Dù cho thế giới hoại không 

Hư không có hoại lòng con vẫn bën 
Nhờ Phật con đã đứng lên 

Luân hồi sinh tử vượt lên được ròi 

Đời con đại phúc Phật ơi 

Hôm nay sinh tử dứt rồi với con. 


Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bồn sư Thích Ca Màu Ni Phật (3 làn, 3 lay, 3 tiếng 
chuông) 


3- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BA 


TỔ THỨ 03: TÔN GIÁ THUONG NA HÒA TU 


Tó Thuong Na Hoa Tu (Sanakavasa) sanh sau Ðúc Phát Niét bàn 60 пат, 
cha tên Lâm Thăng, mẹ là Kiều Xa Da, ở nước Ma Đột La, dòng Tỳ Xa Đa. 
Hai mươi tuổi xuất gia tu theo đạo Tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo Tiên, 
Ngài tu luyện nên có thân thông. Khi gặp Tó Ananda, Tó hỏi: 


Ông tu có thần thông dé làm gì? 

Ngài kiêu hãnh nói: 

Tôi tu có thần thông đề thiên hạ kính nê 
Tổ Ananda hỏi tiếp: 

Thiên hạ kính né dé được cái gì? 


Nghe Tó Ananda hói cåu thú hai, Ngài tháy minh lac vào chó khoe khoang 
nën xuóng giong vói Tó. 


Vậy, Ngài tu theo đạo Phật dé được cái gi? 

Tó Ananda nói với Ngài: 

Ta tu theo đạo Phật không được рї cả, để được trở về quê hương chân thật 
của mình thôi. 

Nghe Tó Ananda nói khóng duoc gi nën Ngài xin Tó nói chó duoc và khóng 
được dë Ngài rõ thông. 

Tổ Ananda nói bài kệ: 

Nơi vật lý thế giới này 

Tu hành mà được việc này việc kia 

Tu theo vật lý phân chia 

Chiều Dương vui sướng, kia là chiều Âm 

Thân thông là của chiều Âm 

Ông mà tu được, thân thông của mình 


Tức còn luân chuyên tử sanh 


Luân hồi sinh tử đua tranh làm gi 

Tâm minh thanh tịnh hằng tri 

Luân hồi sinh tử làm chi được mình 

Thiền Thanh Phật dạy rất linh 

Không cần khó sở mà mình về quê 

Quê xưa chỉ một đường về 

Niết bàn thanh tịnh không hè dụng công 
Thiền tông phố khắp núi sông 

Nhiều người giác ngộ thong dong rất nhiều 
Thiền tông Phật dạy không nhiều 

Ai mà nhận được những điều Thiền tông 
VỊ đó là người có công 

Dẫn mạch nguồn thiên của Phật Thích Ca 
Nếu ông mà đã nhận ra 

Niết bàn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 
Tức ông là người đủ duyên 

Sẽ được truyền thiền làm Tổ tiếp theo. 
Ông vừa nghe Tổ Ananda nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ “Yếu chỉ Thiền 
tông’ nên có trình với nhị Tô Ananda bài kệ: 
Cực khổ dụng công thiền 

Рё tìm việc linh thiêng 

Linh thiêng là hư ảo 

Hư ảo là luân hôi 


Luân hồi là đường khổ 


Duong khó phåi tràm luån 
Thày day con chi dừng 
Lia ngay đường đau khó 
Tự nhiên hết trầm luân 
Vừa nghe qua con mừng 
Mừng vì biết đường khó 
Xin lạy thầy cám ơn 
Không biết chi đáp đền 
Kính xin thầy chấp nhận 
Đệ tử nghe theo thầy 

Nói tiếp pháp Thiền tông 
Phó đi khắp núi sông 

Của Thích Ca đã dạy 
Hiện tại cảm ơn thây 
Ngày xưa Đức Phật dạy 
Xin lạy về núi Linh Sơn 
Kính nguyện ơn trên Phật 
Con xin chuyên pháp Ngài 
Thường còn nơi thế gian 
Muôn người được bình an 
Và biết đường giải thoát 
Kính xin ау chứng lòng 
Na Hòa Tu kính lạy. 


Vừa nghe ông Thương Na Hòa Tu trình 28 câu kệ, Tó Ananda biết Ngài đã 
đạt 'Bí mật Thiền tông' nên dạy như sau: 


Tuy ông tiếp xúc với ta thời gian rất ngắn nhưng ông đã giác ngộ “Yếu chỉ 
Thiền tông’ và đạt luôn "Ві mật Thiền tông', theo nguyên tắc ta sẽ truyền 
Thiền tông cho ông làm Tó sư đời thứ ba. Theo lời ghi trong Huyền Ký của 
Như Lai, khi Như Lai diệt độ 100 năm, ở vùng này có người tên là Thương 
Na Hòa Tu, nối tiếp ta làm Tổ sư Thiền tông đời thứ ba. Do đó, ông phải 
đợi thêm 20 năm nữa mới đúng ngày Như Lai diệt độ 100 năm. 


Hai mươi năm sau, đúng ngày truyền Thiền tông như đã ghi trong Huyền 
Ký, Tổ Ananda làm lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' cho ông Thương Na Hòa 
Tu dưới gốc cây có thụ băng một buổi lễ đơn sơ nhưng đúng theo quy định 
Như Lai đã dạy. 


(Chúng tôi xin bỏ phân nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông! 
mà nhị Tổ Ananda đọc truyền cho Ngài Thương Na Hòa Tu) 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Thương có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Tu kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 


Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 


Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Thiên tông 
Thiền tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước đắng tôi linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Đúng một trăm năm truyền ra Tó này 
Hôm nay, tại dưới gốc cây 

Tổ vị thứ ba tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật Ниуёп Ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 


Luân hôi nhiêu kiêp là thôi với mình 


Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Nhìn thấy Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết, không theo lời Ngài 
Vì vậy đi khắp trần ai 

Rơi vào Bề tánh, ông nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giáp cho ông. 


4- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ TƯ 


TỔ THỨ 04: TÔN GIÁ UU BA CÚC ĐA 


Ngài Uu Ba Cúc Ða sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98 năm, cha tên Thiện 
Y, mẹ tên Ưu Chí Liên, dòng Thủ Đà La, nước Sát Lợi, năm 12 tuói, Tó 
Thương Na Hòa Tu có đên nhà cha mẹ Ngài, dạy người trong nhà và Ngài 
phương pháp tu thiện ác. Nêu nghĩ ác bỏ hạt đậu đen vào hủ sơn đen, nghĩ 
thiện bỏ hạt đậu trăng vào hủ sơn trăng, mỗi tháng mang ra đêm xem thiện 
nhiêu hay ác nhiêu. Ngài tu như vậy được 5 năm, một hôm Ngài дёп chùa 
hỏi Tô. 

Kính thưa thây, thây dạy con tu như thế để làm gì? 

Tổ Thương Na Hòa Tu bảo để giác ngộ 

Ngài thưa: 

Con thấy càng tu càng ngu chứ giác ngộ cái gì. 

Tổ Thương Na Hòa Tu liền nói với Ngài: 

Như ban đêm ông đốt đèn trong nhà để làm gì? 

Ngài thưa: 

Đề cho sáng nhà 

Tó hỏi thêm: 

Ta dạy ông dé sáng đạo 

Ngài lại thưa: 

Con thấy tu như vậy, càng tu lâu càng tối chứ đâu có sáng. 

Tổ Thương Na Hòa Tu thấy đứa trẻ này có kiến thức hơn người nên hỏi 
Ngài: 

Năm nay cậu được bao nhiêu tuôi? 

Ngài thưa: 

Con được 17 tuôi 


Tổ Thương Na Hòa Tu nói: 


Như vậy, thân cậu 17 tuði hay Tánh cậu 17 tuổi? 
Ngài không trả lời mà hỏi ngược lại Tổ 

Vậy tóc thầy bạc hay tâm thây bạc? 

Tổ trả lời: 

Tóc ta bạc chớ không phải Tâm ta bạc 

Ngài liền trả lời câu hỏi về tuôi của Ngài: 

Con cũng thế, Thân con 17 tuổi, chứ không phải Tánh con 17 tuôi. 
Tổ Thương Na Hòa Tu liền hỏi Ngài: 

Vậy, ngươi có muốn xuất gia không? 

Ngài thưa: 

Nếu thây nhận, con xin theo thầy làm đệ tử 


Tổ Thương Na Hòa Tu hoan hy cho Ngài xuất gia. Năm 20 tuði Ngài thọ 
giới Cụ túc (tỳ kheo) và được chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông’. 


Một hôm, Tổ gọi Ngài vào trong thiền thất nói: 


Đức Thế Tôn truyền pháp môn Thiên tông cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, có 
bôn phận dẫn Mạch nguồn Thiền tông và làm Sơ Tô, kế đến là nhị Tổ 
Ananda, còn ta là TỔ sư Thiền tông đời thứ ba. Ta thấy Ngươi đã giác ngộ 
“Yếu chỉ Thiền tông”, ta cũng muốn truyền Thiên tông lại cho ngươi làm Tổ 
tiếp theo. 


Quy định trong Huyền Ký mà Như Lai dạy về Mạch nguồn Thiên tông, 
người nào nhận được Tổ vị phải trình cho Tổ trước về sự nhận được ý sâu 
màu của pháp môn tu Thiền tông học. Nếu Ngươi có khả năng thì làm kệ 
trình ta xem, nếu đạt yêu cầu như trong Huyền Ký, ta sẽ truyền 'Bí mật 
Thiền tông' cho Ngươi làm Tó sư Thiền tông đời thứ tư. 

Không nói một lời nào, Ngài liền ứng khẩu làm bài kệ 56 câu nói về pháp 
môn Thiên tông: 


Thiền tông Phật dạy khi xưa 

Là thiền Thanh tịnh không ưa Niết bàn 
Những thứ vật lý thế gian 

Dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi 

Chỉ cần sông với Tánh thì 

Mà phải chân tánh, không chi luân hồi 
Thiền tông Phật dạy chỉ thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Tu thiền không phải lặng thinh 

Mà thấy cứ thấy mà mình không theo 
Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo 

Thân là duyên hợp bám theo làm gì 
Nhờ thầy chỉ dạy con ghi 

Luân hồi nhiều kiếp, con ghi không màng 
Những chuyện phiên não thế gian 

Là của vật lý, không màng đến chi 
Thiền tông con nhận một khi 

Luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền 
Nay con đã hết đảo điên 

Tử sanh, sanh tử là riêng Dương trần 
Là của vật lý, không cân xen vô 

Nhờ thầy chỉ dạy chữ vô 

Vô này là bỏ không vô não phiền 


Thiền tông đạt được rất thiêng 


Những thứ vật lý không xiềng được ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Chỉ dạy thôi, dứt là xa luân hồi 

Phật ơi, nay con biết rồi 

Luân hồi sanh tư, con thôi không tìm 
Lòng con quyết chí sống riêng 

Ở trong thanh tịnh, chỉ riêng một mình 
Dù cho ai nói huyền linh 

Những thứ vật lý là linh luân hồi 

Thây dạy con một chữ thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là rỗi với con 
Thây dạy con có lòng son 

Dù ai dụ dỗ, lòng con không màng 
Những chuyện vật lý thé gian 

Không màng, không ngó, buộc ràng được chi 
Thiền tông dứt bỏ tức thì 

Những thứ danh lợi, màng chi mà tìm 
Giác ngộ, giải thoát là yên 

Luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ 
Thân con thanh tịnh hiện giờ 

Không dính, không mắc là nhờ Thiền tông 
Hoa sen con nhận trong lòng 

Ở nơi Linh Thứu, chảy vòng về đây 


Trước mặt con là vị thây 


Là Tó thứ bốn truyền đây pháp thiền 
Nhờ vậy, con hết đảo điên 

Xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Con nhìn Đức Tó như Cha 

Nhờ thây chỉ dạy, con xa luân hồi 

Thây ơi, con đã ngộ rồi 

Pháp thiền Thanh tịnh cứu đời của con. 


Tổ Thương Na Hòa Tu vừa nghe Ngài Ưu Ba Cúc Đa trình bài kệ 56 câu, 
Tổ biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên có lời dạy như sau: 


Theo Huyền Ký của Như Lai, người đạt 'Bí mật Thiền tông' phải được 
truyền Thiền tông trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Màu Ni. Ông nay 
đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. Vậy, một tuần sau ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền 
tông' cho ông làm Tó sư đời thứ tư. 


Đúng một tuân sau, Tổ Thương Na Hòa Tu truyền 'Bí mật Thiền tông' cho 
Ngài Ưu Ba Cúc Đa trong hang núi Thạch Lam. Nghi lễ truyền thiền thanh 
tịnh giống như các vị trước truyền, chúng tôi không ghi vào. Vì truyền Thiền 
tông mỗi vị có hoàn cảnh khác nhau nên chúng tôi xin nêu nguyên văn bài 
kệ truyền Thiên tông của Tô thứ ba cho Tô sư đời thứ tư: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Khi ta nhận được bình an 

Nay truyền Tô vị rõ ràng cho ông 

Khi xưa thầy cũng cầu mong 

Dụng công quán tưởng ở trong luân hồi 
Bao năm tìm mãi không thôi 


Luân hồi nhiều kiếp không thôi với thầy 


May sao nhi Tó truyën thày 

Pháp thiền Thanh tịnh, dạy riêng cho thày 
Cũng nhờ ơn đức của thầy 

Dạy thiền Thanh tịnh, thây đây ngộ thiền 
Hôm nay con đã đủ duyên 

Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho con 
Con nên giữ lấy trong lòng 

Giúp người duyên lớn dạy xong pháp này 
Con nên nghe dạy của thây 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Uu có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Đa kia nhận được không mong 

Sóng với Phật tánh của mình mà thôi 

Ta nay kiểm nhận được rồi 

Ông sống Phật tánh hết ròi tử sanh 

Ở trong rừng tốt núi xanh 

Không сап xen lộn đua tranh với đời 

Tất cả những vị ngộ rồi 

Chính tâm thanh tịnh thây tôi lưu truyền 
Hôm nay ông có đại duyên 

Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 


VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Nhìn thấy Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết, không theo lời Ngài 
Vì vậy đi khắp trần ai 

Rơi vào Bề tánh, ông nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền 
Thêm người hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Không được dạy thiền ở chỗ đám đông 
Người nào hiểu được Tánh không 

Là thiền Thanh tịnh đừng mong thứ gì 
Ở trong Huyền Ký có ghi 


Cấp giây chứng nhận, không chi của người 


Được vậy Như Lai rất mừng 
Pháp thiền Thanh tịnh được xuôi theo dòng 


Là ông làm đúng Thiền tông của ау. 


5- TÓ SƯ THIÊN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM 


TỔ THỨ 05: TÔN GIÁ РЁ ĐA CA 


Tó Dë Ða Ca (Dhrtaka) Thông Chon Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật nhập 
Niết bàn 135 năm, cha tên Hương Chúng, mẹ tên Phi Hoằng, ở nước Ma 
Già Đa. Khi gặp Tó Ưu Ba Cúc Đa, Ngài có hỏi. 


Kính thưa Шау, con nghe nói thây là Tổ sư Thiền tông, vậy Thiền tông là tu 
làm sao mà được làm Tô? 


Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 

Người tu theo Thiền tông, nếu nói mình dụng công tu là bị mang họa 
Ngài hỏi tiếp: 

Hiện nay, có quá nhiều người tu dụng công, vậy họ bị họa hết sao? 
Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 

Họ không bị họa 

Vì sao vậy, Ngài hỏi: 

Vì những vi tu dụng công này, họ chấp nhận: 

1. Đi theo đường luân hồi 

2. Thích lam nô lệ cho người khác 

3. Thích xin của người khác 


4. Thích chuyện linh thiêng 


Ngài Đề Ca Đa lại hỏi: 

Như vậy, con không thích làm những việc mà các người nói trên làm, con 
muôn tu theo thây là không làm gì được không? 

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: 


Nếu Ngươi tu theo pháp môn của ta mà không làm gì, càng mang họa nhiều 
hơn. Hai vị đôi đáp rât nhiêu và Ngài đã lãnh hội được lời của Tô. 


Một hôm, Ngài đang chặt cành tre, chiếc rựa súc cán văng ra, trúng mạnh 
vào cây tre lớn khác, vang ra tiếng kêu, vừa nghe tiếng kêu của гиа va chạm 
vào cây tre, bỗng thân tâm Ngài như mất hăn mà cái âm vang nghe của Ngài 
di xa không thê nào biết được, cũng từ chỗ mát thân tâm đó, cái hiểu biết về 
pháp môn Thiền tông học ибп chảy ra, Ngài liền phát ra lời kệ 60 câu như 
sau: 


Tiéng nghe sao lai la ky 

Binh thường nghe vậy, vậy thi mà thôi 
Hôm nay làm việc không thôi 

Rua vừa súc сап, ôi thôi nghe hoài 

Tiếng nghe đi khắp trần ai 

Mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi 
Tánh nghe đến tận xa xôi 

Tiếng nghe vật lý mát rồi nơi ta 

À ra, lời dạy Thích Ca 

Chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vây 

Thây ơi con ngộ tại đây 

Nhờ thây chỉ dạy, con đây tỏ tường 

Thi ra thầy đã тёп thương 

Tìm nhiều phương cách, dạy tường Thiền tông 
Tánh nghe con nhận trong lòng 

Không cần tìm kiếm mà xong luân hồi 
Thiền tông kỳ đặc thầy ơi 

Không quán, không tưởng hết rồi trầm luân 


Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 


Hôm nay, nhận được con mừng lám thay 
Chuyện của sinh tử tràn ai 

Cứ để sinh tử, con nay không màng 

Tuy con đang sống thế gian 

Sống với vọng tánh, không màng trầm luân 
Con nay đã biết pháp dừng 

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 
Thân tâm con hiện vẫn còn 

Không dính vật lý mà còn tánh chân 

Ơn thầy đã phát lòng nhân 

Giúp cho con được vượt hơn luân hồi 
Sao con đại phúc Phật ơi 

Luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con 

Con nay nhất quyết lòng son 

Giù tâm thanh tịnh không còn luận tranh 
Nhìn lên thấy tận trời xanh 

Xuyên suốt thấy biết, không ranh mé ngăn 
Con nay đã nhận thường hằng 

Tánh Nghe tánh Thấy là hằng của con 
Nhờ vậy, con mới biết còn 

Phật tánh hiển lộ không còn tu chi 

Thiền tông con nhận tức thì 

Trực nhận chân tánh, у đây Niết bàn 


Nay con đã hết gian nan 


Sóng vói сһап tánh khóng màng chuyén luàn 
Sự thật, hôm nay con mừng 

Mừng vì sinh tử đã dừng với con 

Con nay đã biết Phật con 

Là tánh Thấy, Biết, hằng còn và Nghe 
Những thứ vọng tánh con nghe 

Nghe trong vật lý, cứ nghe riêng mình 
Hai thứ mình đừng dính chung 

Thứ nào riêng пау rõ từng hai nơi 

Biết vọng là Tánh thánh thoi 

Thấy Nghe thanh tịnh là nơi Niết bàn 
Phật ơi, con nhận rõ ràng 

Chứng cho đệ tử vượt đàng trầm luân 
Con nay thật sự con dừng 

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 
Con nay ghi tạc lòng son 

Kính xin Đức Phật, nhận con lòng thành. 


Ngài liền vào nhà ghi lại 60 câu kệ, mây ngày sau đem trình cho Tổ Ưu Ba 
Cúc Đa. Tó đọc xong bài kệ và nói: 


Như vậy, ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. Như Lai dạy, đầu tiên vị nào đạt 
'Bí mật Thiền tông' та dòng Thiên tông đi qua, vị đó là người được tiếp nối 
Tổ vị Thiền tông. Vậy, 30 ngày sau ta truyền Ві mật Thiền tông' cho ông 
làm Tó sư Thiên tông đời thứ năm. 

Sau 30 ngày tại thất đá nơi núi Sơn Mây, бибі lễ truyền Ві mật Thiền tông! 
được tổ chức chỉ có thây và trò dự thôi nhưng vẫn được tô chức theo đúng 


quy định truyền Thiền tông. Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền Thiền tông 
của Tổ Ưu Ba Cúc Đa cho Tổ Đề Đa Ca như sau: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Đề có duyên 

Ta nay truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ca kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Thiền tông 
Thiền tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 


Người có duyên lớn mới trình thiên ra 


Vì đây lời day Thích ca 

Ông nay nhận được truyền ra Tổ này 
Hôm nay, thất núi Sơn Mây 

Tổ vị thứ năm tại đây được truyền 
Ông là người có đại duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt tối linh 


Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 


Ông nên giữ lẫy trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Nhìn thấy bê tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


6- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ SÁU 


TỔ THỨ 06: TÔN GIÁ DI DÁ СА 


Tó Di Dá Ca (Miccaka) sanh sau Ðúc Phåt Niét bàn 180 пат, cha tën Di 
Phả Liệt, me Phát Thệ Phùng, dòng Ba La Môn ở Trung Án. Thúa nhỏ rát 
thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn, mỗi khi đi lễ với cha mẹ, Ngài 
thường hỏi quý thầy Ba La Môn về nhân sinh và vạn vật, quý Һау không 
trả lời thuận lý mà nói rất mơ hò. Một hôm, gặp Tó Đề Đa Ca Ngài hỏi Tổ 
như sau: 

Nghe nói Thây là Tó sư Thiên tông, vậy pháp tu của thầy có giống những 
lời dạy của quý thây đạo Bà La Môn dạy không? 

Tổ Đề Đa Ca trả lời: 

Gióng mà cũng không giống 

Ngài nói: Sao thây trả lời ba phải như vậy? 

Tổ Đề Đa Ca nói: Giống là giống một con người, còn không giống là không 
làm theo thường tình của một con người. 

Nghe Tổ Đề Đa Ca nói khác thầy Bà La Môn nên Ngài xin cha mẹ cho theo 
Tổ tu pháp môn “Giống mà không giống". 

Theo Tổ tu được 18 tháng mà không thấy Tổ dạy gì nên Ngài hỏi: 

Kính thưa thây, thường những vi tu theo đạo Phật, họ ngòi thièn, còn những 
đạo khác cầu khẩn lay lục, sao con không thấy thầy làm gi hết vậy? 

Tổ Đề Đa Ca trả lời: 

Sao Ngươi biết ta không làm gi, ta đi là biết ta đi, ta mệt thì ta nghỉ, buồn 
ngủ thì ta ngủ, ta đói thì ta ăn, người khác nói gi ta đều biết. 

Ngài hỏi thêm: Như vậy, có dính dánh gì đến tu hành đâu? 

Tổ Đề Đa Ca nói: 

Ngươi có biết không, trong vật lý trần gian này, nếu người nào dụng công 
là đem họa vào thân. 


Ngài đứng trầm ngâm một hồi, bỗng thân tâm Ngài dường như không có 


Tó Dë Ða Ca biết Ngài được rơi vào chỗ Thanh tịnh thiền và đứng như trời 
trông. Một hôi rât lâu, Ngài mới cử động, quỳ lạy Tô. 


Tổ hỏi: 

Ta đâu có làm gì cho Ngươi mà Ngươi lạy ta. 
Ngài vừa quy, trình 68 câu thơ như sau: 
Lời Ngài thật diệu kỳ 

Tuy Ngài không nói mà chi cũng Па 
Tưởng ràng tìm kiếm vật kia 

Đề chứng minh được, huyền kia về mình 
Tuy thây chỉ có lặng thinh 

Mà phát huyền diệu, vật linh không còn 
Tuy thây ở hóc núi non 

Mà tươi sáng đẹp, hơn son hơn vàng 
Thiền tông con nhận rõ ràng 

Ở trong Bề tánh, không đàng chuyền luân 
Thầy nói mà con đã dừng 

Luân hồi sanh tử đã dừng với con 

Thây ơi, con thấy không còn 

Trầm luân của nó, còn con không cầu 
Bây giờ không giống một câu 

Một câu không giống, còn đâu luân hồi 
Nay con xin quỳ không ngồi 

Đề đền ân đức, đáp rồi ân sâu 


Thiền tông không nguyện không cầu 


Chỉ cần thanh tinh, còn đâu luân hồi 
Trước kia thây nói con thôi 

Vì con không biết, lôi thôi với thầy 

Hôm nay quỳ lay tại dày 

Là đến ân đức của thầy dạy con 

Con nay nhất quyết lòng son 

Pháp thiên thanh tịnh, thường còn thế gian 
Ai nhận được tự bình an 

Luân hồi nhiều kiếp không ràng buộc chỉ 
Thiền Thanh quả thật diệu kỳ 

Khi con nhận được, không chi tỏ lời 

Vì vậy, con диў lạy thôi 

Đền ơn trả nghĩa, trả ròi ân sâu 

Thiền tông chắng kiếm chăng câu 

Chàng quán, chăng tưởng, tìm đâu bên ngoài 
Tự mình trực nhận thấy ngay 

Ý tánh chân thật ở ngay trong lòng 

Vì vậy Phật dạy có tông 

Tông thiền Thanh tịnh là tông dòng thiền 
Cực khô ау vượt sông liền 

Đến đây con ngộ dòng tông pháp thiền 
Nhờ vậy con hết đảo điên 

Nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca 
Tuy thây không nói rõ ra 


Chi nói ân dụ Thích ca dạy thiền 

Con nay đã có đại duyên 

Sống với nguôn thiền là hết trầm luân 
Thây thường bảo con chỉ dừng 

Vì con ngu muội, cái dừng là chì 
Đứng nghe thầy nói một khi 

Rơi vào Bé tánh, hết thì trầm luân 
Hôm nay thật sự con dừng 

Vì trong Bê tánh phải dừng mà thôi 
Vì trong Bề tánh vô ngôi 

Không cấp, không bậc, không ngôi thứ gì 
Chư Phật đều trụ khi đi 

Khi cần là biết, cái chi cũng tường 
Thây dạy, Chư Phật Mười Phương 
Không cần suy nghĩ, đường nào cũng thông 
Nhìn thây không tưởng không mong 
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình 
Con quỳ và lạy cứ nhìn 

Nhìn thầy phúc hậu, dạy con tu thiền 
Khi con nhận được rất thiêng 

Thiền tông khai mở ở miền sơn lâm 
Tâm con trống rỗng không lầm 
Không theo vật lý, âm thầm tịnh thanh 


Sơn lâm tuyệt đẹp như tranh 


Pháp món thiën hoc, thày dành cho con. 
Ngài vừa doc kệ vừa khóc và khóc rát nhiðu 
Khi Tó nghe Ngài doc xong 68 câu kệ, Tó nói: 


Tổ sư Thiên tông đời thứ sáu, ta sẽ truyền lai cho Ngươi, vậy Ngươi chuẩn 
bị lập bàn hương và phâm vật, đúng 10 ngày sau là ngày trăng tròn, ta sẽ 
truyên Thiên tông cho Ngươi làm Tô thứ sáu. 


Đúng 10 ngày sau là trăng tròn tháng 8, lễ truyền Thiền tông được tô chức 
nơi Thiên tông thât của Tô, chỉ có Tô và Ngài dự. 


Buổi lễ truyền Thiền tông đúng theo quy định của Đức Phật, giống như các 
Tổ trước nên chúng tôi không ghi phần nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền 
Thiền tông: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Di có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Ca kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 


Rơi vào Bề tánh, tỏ tường Thiền tông 


Thiền tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích ca 

Ở nước Trung Ап, truyền ra Tổ này 
Hôm nay, tại Thiền thất này 

Tó vị thứ sáu tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 


Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 


Khi nhận Tổ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tối linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


7- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BẢY 


TỔ THỨ 07: TÔN GIÁ BÀ TU MÂT 


Tó Bà Tu Måt (Vasumita) sanh sau Đức Phật Niết bàn 231 năm, con của 
ông Bà Thanh Quân và mẹ là Phất Thụy Nham, dòng Phả La Đọa, ở miền 
bắc nước Ап Độ. Khi lớn lên Ngài thích mặc quân áo trăng, đi rong chơi, 
thối sáo, lúc nào tay cũng cầm cây sáo và bầu rượu. Khi Ngài đi qua thị trấn 
Vương Đường gặp TỔ đang đi khát thực, Tổ thấy Ngài ăn mặc và có hành 
động khác với mọi người nên Tó gọi Ngài đến góc cây cô thụ dé hỏi: 

Ông năm nay bao nhiêu tuôi? 

Ngài trả lời: Tuổi tôi không có mà chỉ biết khi mẹ tôi sanh га, tôi thấy cái gì 
cũng trăng nên tôi thích mặc quân áo trăng, còn thế giới này cái gì cũng 
không thật có nên tôi không màng đến nên đi ngao du. 


Tổ bảo: Làm trai phải hiểu phận trai, dời non lấp biển, Ngài làm được 
không? 


Một câu hỏi của Tô đánh cực mạnh vào thân trai cùa Ngài, Ngài kiên bỏ 
rượu, không thôi sáo và xin theo Tô, làm người phục vụ cho Tô. 


Tổ bảo: Phục vụ thì ta không cần, ta chỉ cần ông gách vác việc của ta. 
Ngài hỏi Tổ: Gánh vác cho thây có nặng không? 

Tổ bảo: Nặng thì không gì nặng bằng mà nhẹ thì cũng không gì nhẹ bằng 
Ngài đang suy nghĩ câu nói của Tổ, Tổ nói thêm: 

Suy nghĩ mà biết là cái suy nghĩ của phàm phu, không suy nghĩ mà biết là 
cái biệt спа... 

Tổ không nói, Ngài liền thêm vào: 

Của Thánh nhân 

Tổ cười và khen: 

Ông đáng được làm Thánh nhân 

Ngài được Tổ khen nên xin theo Tó xuất gia, một hôm Tó gọi Ngài: 


Này ông Thánh nhân, sao ông không làm việc của mình đi? 


Nghe câu hỏi của Tó làm Ngài điếc đầu, chết đứng, bỗng thân tâm Ngài 
dường như bi mât và rơi vào khoảng không mênh mông vô tận, Ngài ở trong 
trạng thái này rất lâu. Tó biết Ngài đã được “Rơi vào Bé tánh Thanh tịnh 
Phật tánh? nên cứ đê Ngài ở yên trong đó, khi Ngài cử động lại, Tô mới hỏi: 
Sao ông Thánh nhân không trả lời câu hỏi của ta? 

Ngài liền sụp quỳ xuống khóc, cúi đầu lay Tó và nói: 


Nhờ ân đức của thây dùng diệu thuật ngôn ngữ nên đưa con vào Bề tánh 
Thanh tịnh Phật tánh, hiện giờ con đã hiệu và biệt những gi thây muôn chỉ 
dạy con. 


Tổ hỏi: Ông thấy và biết những gì hãy nói lại cho ta nghe coi? 
Ngài liền xuất khâu làm bài thơ 76 câu: 
Thánh nhân ơi hỡi Thánh nhân 

Danh từ hư rỗng không cần mà chỉ 

Vật lý nghe thấy mà chi 

Chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng thông 
Thiền tông chỉ biết trong lòng 

Luân hồi sinh tử là ông luân hồi 

Tu thiền đi, đứng, nằm, ngòi 

Là theo vât ly, bó rôi cho xong 

Thièn tông thày nói lòng vòng 

Giúp người nhận được là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Rơi vào Bề tánh hết ròi chuyên luân 
Phật xưa chỉ dạy chữ dừng 


Hë ai dừng được, hết chưng luân hồi 


Thày ơi con đã ngộ ròi 

Môn thiên Thanh tịnh, không ngôi mà an 
Lệ con sao mãi cứ tràn 

Nhìn thầy đứng đó, lệ càng tuôn rơi 
Соп nay đã được thánh thoi 

Rơi vào Bề tánh, ôi thôi con mừng 
Mừng vì con đã được dừng 

Luân hồi sinh tử con đừng chạy theo 
Tưởng răng thiên học khó theo 

Chỉ cần thanh tịnh không theo thứ gì 
Thiền tông thật sự diệu kỳ 

Rơi vào Bé tánh, cái chi cũng tường 
Nhìn lại nhân loại đáng thương 

Саш đầu mà lay, xin đường thoát thân 
Thì ra việc ây không cần 

Chỉ cần thanh tịnh không cần việc chi 
Thiền Thanh trực nhận một khi 

Luân hồi nhiều kiếp, làm chi được mình 
Thây ơi, con lay và nhìn 

Hình Phật vĩ đại, con nhìn không thôi 
Bóng Phật nay đã xa ròi 

Pháp môn thiền học vào đời của con 
Con хш thệ với núi non 


Pháp thiền Thanh tịnh luôn còn thế gian 


Nhiều người hết khó bình an 

Ngộ được thiền học là an muôn đời 
Thây ơi, con lay thầy ròi 

Mà sao nước lệ không rời та con 

Lệ con sao cứ lăn tròn 

Nhưng lòng vui sướng, không còn buôn chi 
Thiền tông không biết nói gi 

Nhìn về Linh Thứu mà ghi trong lòng 
Thưa Phật, con truyền núi sông 

Ai đó một lòng muốn nhận Thiên tông 
Con xin thệ nguyện trong lòng 

Truyền đi thiền học thì lòng mới vui 
Truyền được thì con mới cười 

Đáp ёп Đức Phật con vui trong lòng 
Trước mặt thầy con kính mong 

Xin thây chứng giám, lòng này mới yên 
Con kính trên đắng Phật thiêng 

Xin Ngài chấp nhận con riêng lạy này 
Hôm nay con được như уду 

Cũng nhờ diệu thuật thây đây lưu truyền 
Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng 

Xin thây kiểm nhận, ngộ thiền của con 
Con xin nhất quyết lòng son 


Phó đi thiền học thường còn thế gian 


Nhà thiën con duoc binh ап 

Không còn luân chuyền, vào an Niét bàn 
Ngày xưa Phật dạy rõ ràng 

Nơi kinh Diệu Pháp, chỉ đàng vượt qua 
Lòng từ của Phật Thích Ca 

Dạy môn Thiên tông học, vượt qua luân hồi 
Phật ơi, con đã ngộ rồi 

Niết bàn sanh tử con thôi không tìm 
Những ai có đủ phước duyên 

Nhận được nguồn thiên là hết chuyển luân 
Ai muốn, con nói chỉ dừng 

Nhắc lời Phật dạy, luân hồi dừng ngay 
Thiền tông Đức Phật chỉ bày 

Không theo vật lý vào ngay Niết bàn 

Tâm mình đừng có lang thang 

Chỉ cần thanh tịnh Niết bàn hiện ra 

Ngày xưa Đức Phật dạy ra 

Nhiều người không chịu, bỏ qua pháp này 
May mắn có một vị thây 

Nhận được thiền học Phật đây lưu truyền 
Hôm nay con có đại duyên 

Rơi vào Bề tánh linh thiêng vô cùng 

Vào đây mới thấy lạ lùng 

Không có vật lý, biết cùng khắp nơi 


Ó trong Bê tánh thành thoi 

Không sanh không tử không đời trầm luân 
Bề tánh không cần phải dừng 

Cứ đề như vậy, vì đây Niết bàn 

Vào đây thực sự bình an 

Là nơi quê cũ an nhàn thanh thoi 

Ai vào trong ấy được rồi 

Muốn giúp thiên hạ ở nơi Dục trần 

Dục trần là của người trần 

Không dính không mắc, góp phần dựng xây 
Thiền tông là của vị thầy 

Được Phật truyền thiền dé làm Tó sư 
Tổ sư tâm phải như như 

Không dính không mắc Tổ sư dạy thiên 
Thiền tông Đức Phật dạy riêng 

Người có bón phận truyën thiền mà thôi 
Bình thường người muốn thiền thời 
Phải tìm cho được người thời mật trao 
Mật trao thiền học là sao? 

Là thiền Thanh tịnh để vào nhà xưa 
Thiền tông không nói sớm trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Khi thấy bóng phủ của màn 


Biêt vượt qua được là an muôn đời 


Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp hết ròi tại đây 

Con xin kính lạy ơn thây 

Nhờ thây diệu thuật, con đây ngộ thiền 
Con xin kính nguyện Phật thiêng 
Nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau. 


Khi Tổ nghe ông Bà Tu Mật ngâm trình bài kệ 76 câu, Tổ thứ sáu án chứng 
như sau: 


Pháp môn Thiền tông học này, Như Lai có huyền ký, ông là Tổ sư Thiền 
tông đời thứ bảy. Vậy, ông cùng ta chuẩn bị công việc dé 10 ngày nữa ta 
truyền Thiền tông lại cho ông, dé nối tiếp ta nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ 
bảy. 

Đúng 10 ngày sau, tại Thiên tông thất của Tó Di Dá Ca chánh thức hành lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông'. 

Nguyên góc hành lễ được thực hiện như các vị Tó trước, chúng tôi xin ghi 
lại bài kệ truyền Thiền tông. 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Bà có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 


Mật kia nhận được không mong 


Sóng với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã hiểu được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền Tổ này 
Hôm nay, tại Thiền thất này 

Tổ vị thứ рау tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 


Truyên đi khăp chôn núi sông 


Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được ròi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Nhìn thấy Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được BÊ tánh, hôm nay mới dừng 


Tât cả chúng tôi rât mừng 


Vi đã chứng nhận, ông đây ngộ thiên 
Nay ông hết đảo hết điên 
Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


8- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ TÁM 


TỔ THỨ 08: TÔN GIÁ PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ 


Tổ Phật Dà Nan Đề (Buddhanandi) sanh sau Phật Niết bàn 287 năm, con 
của ông Phật Cü Thiên, mẹ là bà Phí Phương Thu, nước Ca Ma La. Trên 
đầu Ngài có cục thịt nôi lên, khi Ngài đi vào trong bóng tối, cục thịt ây tự 
chiếu sáng. Ngài ít nói chuyện, thường thích chỗ văng vẻ, thích sưu tầm lời 
dạy cũa những đạo nhân. Năm 14 tuổi, nhân đi du xuân, Ngài gặp Tó Bà Tu 
Mật, có thưa hỏi như sau: 


Kính thưa thây, Ngài tu để được cái gì? 

Tổ hỏi lại Ngài: 

Ta tu là dé được cái không tu 

Ngài nghe Tổ trả lời lạ quá nên hỏi: 

Tu mà được cái “không tu’ là tu làm sao? 

Tổ trả lời: 

Tức không dính mắc cái gì hết 

Ngài về trình thưa cùng cha mẹ xin theo Tó xuát gia, cha mẹ băng lòng, 
theo Tô học được một năm, một buôi sáng Ngài thưa với Tô: 

Bạch Tổ, nhờ con theo Tó tu cái không tu, hôm nay con đã biết cái không 
tu ây rôi. 

Tổ bảo: 

Ông đừng lạm dụng lời người khác 

Ngài thưa: 

Con rõ ràng thường biết thì làm sao lạm dụng lời người khác được 

Tổ nói: 


Vậy Ngươi nói chỗ Ngươi biết coi có đúng không? 


Ngài liën cháp tay thua trinh vói Tó bài kë 64 саш: 
Hóm qua con chi ngði choi 

Tåm con thanh tinh, duoc Roi vë nhà 
Nhà con là chó hóm qua 

Thanh tịnh văng lặng nhìn xa vô cùng 
Tuần trước Tổ dạy con dừng 

Luân hồi sinh tử con đừng ham mê 
Nhờ vậy con rõ đường về 

Nhà xưa quê cũ, là quê Niết bàn 

Về đó con được bình an 

Luân hồi sinh tử, không ràng buộc ta 
Thây dạy ý Phật Thích Ca 

Hễ ai nhận được, vượt ra luân hồi 

Tu thiền thanh tịnh mà thôi 

Ai mà thanh tịnh, nhận rồi tánh Nghe 
Cái nghe không phải tánh Nghe 

Nếu nghe vật lý lên bè trầm luân 

Rơi vào Phật tánh con mừng 

Mừng vì sinh tử đã dừng với con 

Vào đây chỉ biết hằng còn 

Không sanh không tử không còn thứ chi 
Thiền tông thật là diệu kỳ 

Rơi vào Bé tánh cái chi cũng tường 


Vào được không bị vân vương 


Nhüng thú vàt lý, buón thuong khóng con 
Thấy Nghe thanh tịnh của con 

Con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang 
Vang mãi vượt cả trần gian 

Khắp trong vũ trụ, tiếng vang khó lường 
Tiếng nói khi ở trong vườn 

Chỉ vài trăm thước hết đường dé đi 
Thây dạy Thiền tông diệu kỳ 

Không dính không mắc, cái chi cũng tường 
Hiện tại con hết vẫn Vương 

Những thứ vật lý, con thường rõ thông 
Nhìn cảnh vật và núi sông 

Những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa 
Thiền tông chỉ rõ thứ kia 

Những thứ vật lý xa lìa với con 

Dầu vàng bằng núi bằng non 

Đến khi tắt thở không còn thứ chi 

Thiền tông Phật dạy con ghi 

Khi lia vật lý không chi phiền mình 
Thiền tông không phải lặng thinh 

Mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi 
Thiền tông thanh tịnh một khi 

Chừng nào được hút, qua thì màn trong 


Là về quê cũ đã xong 


Vào trong Bé tánh là xong luân hồi 

Con trình chỗ nhận vậy thôi 

Xin thây chỉ dạy, có lời nào sai 

Xin cho con rõ được ngay 

Chỗ con thấy biết có sai chỗ nào? 

Nhờ thây chỉ dạy trước sau 

Nay con biết được đường vào vô sanh 
Vào đây tuyệt diệu vô tranh 

Niết bàn thanh tịnh không sanh luân hồi 
Con xin trình thây vậy rồi 

Xin thây xác nhận những lời của con 
Lòng con nhất quyết phải còn 

Lần theo chánh pháp, lòng con quyết làm 
Dù cho núi lở sông tràn 

Cũng không lay chuyên lòng an Phật truyền 
Con xin phát đại thệ nguyền 

Dù cho thân nát con nguyên không lay. 


Khi Tổ Bà Tu Mật nghe Ngài Phật Đà Nan Đề trình 64 câu kệ, nói lên 
được chỗ “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’ của mình, Tổ day: 


Ngươi đã vượt qua được cửa Hải Triều Âm về được nhà xưa của minh, Tó 
vị thứ tám ta sẽ trao cho Ngươi. Vậy, Ngươi hãy lo buổi lễ truyền 'Bí mật 
Thiền tông cho tươm tất, đúng 12 ngày nữa ta sẽ truyền cho Ngươi, thay ta 
làm Tó sư Thiên tông đời thứ tám. 


Ông Phật Đà Nan Đề dành lễ thầy mình và lo chuẩn bị cho buổi lễ truyền 
Thiền tông này. 


Đúng 12 ngày sau tại chánh điện Thiên tông chùa Pháp Trường, buổi lễ 
truyên 'Bí mật Thiên tông' được tiên hành. Chúng tôi không ghi nghi thức, 
chỉ nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiên tông" thôi. 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Đà có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Đề kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 

Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 


Thiền tông ông phải lặng thinh 


Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ tám tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 


Hôm nay, thay mặt Tôi linh 


Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


9- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ CHÍN 


TÓ THỨ 09: TÓN GIÁ PHỤ ĐÀ МАТ ĐA 


Tó Phục Đà Mật Ða (Buddhamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niét bàn 322 
năm. Con ông Phục Đà Vi Thùy, mẹ là Uu Phả Thị, dòng Tỳ Xà La, nước 
Đề Già. Khi mẹ sanh ra Ngài 10 tuổi mà Ngài không nói. Một hôm Tó Phật 
Đà Nan Đề đến nhà, gia đình mới đem sự việc trình với Tổ, Tổ bảo: 


Đứa bé này đời trước nó thông minh lắm, ở trong Phật pháp, nó có lời đại 
nguyện: “Nếu tôi sanh ra ở chỗ nào tình phụ tử và phu thê không ràng buộc, 
tôi sẽ xuất gia tu theo Phật để giúp nhiều người giải thoát”. Nghe Tó nói 
vậy nên cha mẹ và gia đình Ngài xin Tổ cho Ngài theo Tổ xuất gia và Tổ 
chấp nhận. 


Tổ Phật Đà Nan Đề nói với Ngài: 

Cha mẹ và gia đình Ngươi đồng ý cho theo ta xuất gia, vậy Ngươi hãy thưa 
thây mình đi chứ. 

Ngài liền chắp tay thưa: 

Con kính chào sư phụ 


Ngài vừa thưa hỏi, cha mẹ và bà con а1 cũng уш mừng nên nâu bữa cơm 
chay đãi Tô và tiên Ngài theo Tô xuât gia. 


Ngài được Tổ Phật Đà Nan Đề cho học chữ đến 20 tuổi. Một hôm Tó gọi 
Ngài 4ёп dua cho Ngài bài Кё 12 câu dé Ngài doc: 


Thiền tông nó chảy theo dòng 

Theo dòng thanh tịnh ở trong lòng mình 
Thiền Thanh Phật dạy núi Linh 

Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 
Ta nay hỏi Ngươi như уду 

Không dùng vật lý là đây thiền gi? 
Ngươi biết thì trình tức thì 

Ngồi đó suy nghĩ, vậy thì bỏ đi 


Suy nghi mà biæt thú chi 

Là duoc nhüng thú bó di cho rði 

Ngày xưa Đức Phật dạy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với ta. 

Ngài đọc 12 câu kệ rất nhiều ngày mà không có gì lạ, cứ lắm Бат 12 câu 
kệ nói trên hoài. Ba ngày sau, Ngài đang Tửa chén, vô tình có cái chén bi rơi 
và bê, tiếng chén rơi trúng đá kêu lên khiên Ngài nghe như chêt đứng, không 
còn biêt gi, cùng lúc ây thân tâm Ngài như mât. Khi bình thường trở lại, 
Ngài có làm bài kệ diễn tả sự thây và biệt của mình băng 36 câu kệ: 

Tiếng vang của chén đá này 

Vang đi khắp chỗn chuyện này lạ tai 

Tiếng nghe sao lại nghe hoài 

Nghe như trùm khắp tỏ bày cùng ai 

Thày ơi con ngộ căn tai 

Tiếng đi trùm khắp hôm nay tỏ tường 

Thiền tông Đức Phật chủ trương 

Ngộ được tánh Biết là đường về quê 

Quê xưa chỉ một đường về 

Về nơi quê cũ không hề làm chi 

Thiền Thanh đặc biệt diệu kỳ 

Rơi vào Bé tánh, cái chi cũng tường 

Rửa chén con hết bi thương 

Tiếng kêu chén đá tỏ tường tánh Nghe 

Như vậy các tánh là bè 


Đưa con thanh tịnh bằng bë về quê 


Trước kia con muốn trở về 

Về nơi quê cũ một bề dụng công 

Thiền tông không phải cầu mong 

Mà chỉ một lòng thanh tịnh mà thôi 

Cũng đừng nghĩ chuyện xa xôi 

Trước kia suy nghĩ vào đời chuyên luân 
Phật xưa chỉ dạy chữ dừng 

Không theo vật lý là dừng lại ngay 

Phật ơi, con khóc vì Ngài 

Dạy con thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Thây con nhắc lại rõ ràng 

Linh Sơn Phật dạy, một đàng về quê 

Hôm nay con thấy đường về 

Niết bàn thanh tịnh là quê của mình 

Phật ơi, con chỉ nghe nhìn 

Lời Ngài huyền diệu tuyệt linh vô cùng 
Không ngờ nghe ћау muôn trùng 

Về nơi quê cũ ung dung nhẹ nhàng 

Con nay đã được bình an 

Niết bàn thanh tịnh muôn ngàn thảnh thơi. 
Tổ Phật Đà Nan Đà biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên nói với Ngài: 
Nay ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy 30 ngày sau ta sẽ truyền thiền cho 
ông. 


Đúng 30 ngày sau tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Nghiêm Quốc 
buổi lễ truyền thiền được tiễn hành. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền 
như sau: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Phục có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Đề kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 


Thiền tông ông phải lặng thinh 


Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ chín tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 


Hôm nay, thay mặt Tôi linh 


Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


10- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI 


TỔ THỨ 10: TÔN GIÁ HIẾP 


Tó Hiếp Tôn Giả (Parsvika) sanh sau Đức Phật Niết bàn 361 năm, con ông 
Hiếp Thành Huỳnh, те là bà Châu Phước Тгиуёп, ở miền trung nước Ấn 
Độ. Mẹ mang thai Ngài đến 60 năm. Sau khi ra đời, gặp Tó Phật Đà Nan 
Đê, Tô hỏi: 

Ngươi ở trong thai mẹ chi mà lâu như thế? 

Ngài trả lời, con đợi đủ duyên mới đến 

Tổ hỏi: Đến йё làm gi? 

Ngài thưa: 

Đến dé dạy người về nhà 

Tổ hỏi: Ngươi có biết đường không mà dạy người khác? 

Ngài Thưa: 

Con nhờ thầy chỉ dạy 

Tổ liền xin cha mẹ Ngài cho Ngài xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng. 

Khi xuất gia, Ngài rất cần тап lo tu học, quên ăn quên ngủ. 

Ngài theo học với Tổ Phật Đà Nan Đề được 10 năm, một hôm Tó hỏi: 


Ngươi ở trong bụng mẹ lâu, khi ra đời tu học quên ăn quên ngủ, đã lâu như 
vậy, nay được gi rôi? 


Ngài thưa: 

Con không được gì hết, chỉ biết ‘Thôi’ 

Tổ hỏi: 

Biết “Thôi' là thôi cái gì? 

Ngài thưa: 

Con chỉ biết “thôi” hết, vậy con trình cái “thói? của con, хіп ау kiểm nhận, 
Ngài liên trình bài kệ 60 câu: 

Ở trong vật lý luân hồi 


Sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh 

Ở trong vật lý loanh quanh 

Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì? 
Thây dạy, con biết tức thì 

Niết bàn thanh tịnh là y cội nguồn 
Con xin nghe dạy luôn luôn 

Không năm không ngủ nhớ luôn Tánh mình 
Tánh mình khi nhận lặng thinh 
Không cân tìm kiếm tự mình biết thôi 
Cái biết thôi ở tánh “tôi” 

Thấy, Nghe, Pháp, Biết luân hồi thôi xen 
Tánh Nghe thanh tịnh không chen 
Thôi vào vật lý, thôi hèn, thôi sang 
Thiền tông Phật dạy rõ ràng 

Lìa xa vật lý về an quê mình 

Ngày xưa Phật dạy núi Linh 

Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 
Thiền tông Phật dạy như vây 

Không dính vật lý là đây Niết bàn 
Sóng được như vậy bình an 

Luân hồi sinh tử không màng đến chỉ 
Thiền Thanh phải nhận tức thì 

Luân hồi sinh tử phiền chi đến mình 


Thây dạy con chỉ lặng thinh 


Danh дау 1о1 dó, соп düng dính nghe 
Chi càn thanh tinh mà nghe 

Nghe tiếng vật lý, không khoe với người 
Trong lòng luôn được уш tươi 

Tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi 
Con luôn làm vậy được ròi 

Niết bàn sinh tử là thôi tìm mình 
Ngày xưa Phật dạy núi Linh 

Chỉ cần thanh tịnh là mình được an 
Đức Phật chỉ dạy rõ ràng 

Không dính vật lý là an muôn đời 
Thây dạy con đã thôi rồi 

Tuyệt ý Phật Đà đời hết tử sanh 

Dù trong tam giới như tranh 

Chỉ thôi vật chất là thôi luân hồi 
Thiền tông phải biết chữ thôi 

Những thứ vật lý là thôi kiếm tìm 
Thiền tông đừng nói huyên thuyên 
Chỉ сап nhận liền tánh Thấy và Nghe 
Tánh Nghe thăm thắm cứ nghe 

Nghe trong thanh tịnh, không nghe luân hồi 
Thiền tông thực hiện vậy thôi 

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân 


Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 


Không nghe luân hồi là giải thoát ngay 

Hôm nay con xin trình bày 

Xin thầy thọ ký lời này của con 

Dù cho biên cạn núi mòn 

Hư không có hoại, lòng con vẫn bền 

Nhờ thây con đã vượt lên 

Sống với cái biết, vượt trên luân hồi 

Hôm nay con trình thầy rồi 

Xin Шау kiểm nhận, ý thời của con 

Con xin giữ mãi lòng son 

Truyền đi pháp Phật hằng còn thế gian. 

Ngài trình cho Tổ Phật Ба Nan Đề 60 câu kệ, Tổ khen: 

Ngươi đã đạt 'Bí mật Thiền tông, ta nay đã hết duyên ở thé giới này, vậy 
Ngươi chuân bị, ta sẽ hành lê truyền 'Bí mật Thiên tông' cho Ngươi dé làm 
Tô sư Thiên tông đời thứ mười. 

Ngài Hiếp Tôn Giả hết sức vui mừng và cám ơn Tổ Phật Đà Nan Đề. 
Đúng 1 tuần sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiên tông Trường Ân lễ 
truyên 'Bí mật Thiên tông" được tiên hành. 

Nghi thức lễ giống như những vị Tó trước, còn bài kệ truyền Thiên tông chỉ 
sửa có họ và tên của Tô thứ mười thôi, chúng tôi không ghi vào đây. 


11- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT 


TỔ THỨ 11: TÔN GIÁ PHÚ NA DA XA 


Tó Phú Na Da Ха (Punyayasas) sanh sau Ðúc Phát nhåp Niét bàn 398 пат, 
ở nước Hoa Thị, dòng Cü Đàm, con ông Phú Bảo Thân, mẹ là bà Thuận 
Kiểu Trang, Ngài là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Thuở nhỏ tâm 
Ngài thường bình thản và ưa nói với cha me và anh chị: 


Nêu gặp được vi nào có tâm đặc biệt hơn người, sẽ дёп học hỏi phong cách 
của vị đó, còn những người bình thường, thích dụ người khác đê kiêm tiên, 
vật chât của người khác, tôi không thèm đê ý đên. 


Khi Tó Hiếp Tôn Giả đến nước Hoa Thị truyền pháp Thiền tông, Ngài nghe 
nên дёп dự, Tô thây Ngài có những lời thác тас khác hàn người thường nên 
Tô hỏi Ngài: 

Ngươi có muốn xuất gia không? 

Ngài trình thưa: 

Con rất muốn 

Tổ Hiếp Tôn Giả nhận Ngài làm đệ tử. Ngài hết sức cần mẫn nên việc tu 
học của Ngài hêt sức tinh tân. 

Tổ Hiếp Tôn Giả thấy Ngài có khả năng nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ 
Mười Một nên Tô bảo: 

Theo hệ thống truyền Thiền tông, vị nào được tiếp nhận Tó vị, vị đó phải 
có bài kệ nói lên chỗ đạt thanh tịnh của mình, vậy Ngươi có làm kệ được 
không? 


Ngài liền ứng khẩu trình Tổ Hiếp Tôn giả bài kệ 76 câu: 
Thiền tông của Phật truyền riêng 

Dòng chảy nguồn thiền cho các Tó thôi 

Thiền Thanh không nói nên lời 

Chỉ nhận Thấy, Biết đây rồi quê xưa 

Thiền Thanh không dụng sớm trưa 


СЫ сап biét rð tánh xua cúa minh 

Ngày xưa Đức Phật day dừng 

Luân hồi nhiều kiếp là dừng lại ngay 
Truyền qua mười Tó có tài 

Hôm nay Hoa Thị, con nay giác thiền 
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng 

Cám ơn người biết được nguôn thiền Thích Ca 
Hôm nay thầy đến nước ta 

Con nguyện có gắng phổ ra nguồn thiên 
Giúp cho thiên hạ hết phiền 

Đề cho nguồn thiên lưu mãi về sau 

Lòng con không biết tại sao? 

Con không muốn khóc, lệ sao cứ tràn 

Tâm con thanh tịnh rõ ràng 

Thấy vô lượng kiếp, rõ ràng không sai 
Thiền tông con biết không sai 

Không theo vật lý rõ ngay luân hồi 

Thiền Thanh đơn giản vậy thôi 

Chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi 

Con nay đã biết thiền thì 

Không quán không tưởng không chi dính mình 
Thiền Thanh không phải lặng thinh 

Những việc trước mắt mình đừng dính theo 


Thiền Thanh đừng sợ giàu nghèo 


Cứ sóng thanh tịnh không theo thứ gi 
Ai muốn giải thoát một khi 

Chỉ càn thôi, dứt tức thì hết luân 

Thây dạy con biết pháp dừng 

Con đã thực hiện dừng rồi thầy ơi 

Lòng con nay đã thảnh thơi 

Chuyện trong sanh tử con thôi được rồi 
Nhìn thây lệ con lại rơi 

Chảy ra nước lệ ôi thôi con mừng 
Mừng vì con đã được dừng 

Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con 
Lời dạy của thầy con còn 

Còn là bón phận con nên gúp người 
Mong sao thiên học tốt tươi 

Tìm người duyên lớn tươi cười Thiền tông 
Phật tánh phải nhận trong lòng 

Không tìm không kiếm bên sông bên hó 
Thiền tông cứ việc nhận vô 

Tất cả thanh tịnh không vô ưu phiền 
Được vậy là hết đảo điên 

Pháp môn thiền học nhận liền tánh Nghe 
Tánh nghe tánh thấy là bè 

Đưa người thanh tịnh về quê của mình 


Nhận được mình phải giữ gìn 


Отар cho thiën ha ráng nhin cho га 
Ngày xưa Đức Phật dạy ra 

Không theo vật lý không va luân hồi 
Thiền tông chỉ có vậy thôi 

Ai thực hiện được hết đời trầm luân 
Theo lời Phật dạy chỉ dừng 

Dừng được tất cả luân hồi dừng theo 
Thiền tông Phật dạy chỉ theo 

Di theo dòng chảy, không theo bình thường 
Vì vậy, Đức Phật chủ trương 

Dòng chảy nguồn thiền, chỉ Tó biết thôi 
Thây dạy con nay biết ròi 

Chỉ сап thôi, dứt, đứt liền trầm luân 
Lòng con hôm nay rất mừng 

Vì đã hết rồi con đường tử sanh 

Ai muốn vượt qua tử sanh 

Chỉ cần thanh tịnh tử sanh mát liền 
Thiền tông hết sức diệu huyền 

Chỉ cần thanh tịnh hết duyên cõi trần 
Nhờ thây con đã rõ phân 

Không tìm không kiếm không cần thứ chi 
Tâm con thanh tịnh tức thì 


Luân hôi sinh tử cái chi cũng lia. 


Tổ Hiếp Tôn Giả nghe xong 76 câu kệ Ngài trinh chỗ ngộ thiên, Tó bảo: 


Nơi Huyền Ký Đức Phật có dạy, vị nào giữ Tó vị Thiền tông đều phải có 
bài kệ trình chỗ sở ngộ của mình. Hôm nay, tiêu chuẩn này Ngươi đã đạt, 
vậy 12 ngày sau là đúng rằm tháng tám, ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho 
Ngươi. Vậy, Ngươi lo buôi lễ truyền thiền cho được đây đủ. 


Đúng 12 ngày sau là rằm tháng 8 buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được 
hành lễ tại chánh điện Thiên tông chùa Thiên tông Bửu Sơn, dưới chân núi 
Thạch Hà, nước Hoa Thi. 


Buôi lễ truyền Thiền tông được thực hiện đúng nghi thức như các vị Tổ 
trước, chúng tôi không ghi lại, chỉ ghi bài kệ truyền thanh tịnh của Tó Hiếp 
Ca Diếp cho Ngài Phú Na Dạ Xa nhận Tổ vị Thiền tông đời thứ Mười Một. 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Phú có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Xa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 


Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 


Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ Mười Một tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Lời dạy Đức Phật tuyệt linh 


Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 


Khi nhán Tó vi duoc rði 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


12- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI 


TỔ THỨ 12: TÔN GIÁ MÃ MINH ĐẠI SĨ 


Tó Mã Minh (Asvaghosha) trong dòng thiền gọi Ngài là Bð Tát. Sanh sau 
Đức Phật Niết bàn 434 năm tai thành Ba La Nai, con ông Mã Thắng Quyền 
và bà Hữu Phúc Vân. Lúc nhỏ Ngài rất thông minh nên cha mẹ Ngài cho 
học luật sư, lời biện luận của Ngài không at sánh được. Vì vậy, danh Ngài 
trong và ngoài nước nhiều người biết đến. Cái đặc biệt lời nói của Ngài rất 
truyền cảm nên Ngài nói ai cũng thích nghe. 

Một hôm, Ngài đến Braham Tan Ca, gặp Tó Phú Na Dạ Xa, Tó hỏi Ngài: 


Ông làm nghè luật sư, vậy ông nói làm sao cho người nghe “không nghe’ 
được không? 

Ngài (гат ngâm suy nghĩ, Tó bảo: 

Ông suy nghĩ йё trả lời, néu ông suy nghĩ mà hiểu để trả lời ta, ông nên đem 
chôn nó đi cho rôi. 

Một câu nói của Tó đánh cực mạnh vào tâm suy nghĩ của Ngài, làm thân 
tâm Ngài như mất sự sông. Ngài ở trong trạng thái như vậy rât lâu, bỗng 
Ngài chap tay thưa với Tô: 


Kính thưa thầy, nhờ thầy hỏi ép con vào “chỗ chết” nên thân tâm vật lý của 
соп đã “chêt” hàn rôi. 


Tổ Phú Na Dạ Xa hỏi: 

Ông đã “chết” sao còn biết nói? 
Ngài liền trình bài kệ 60 câu với Tô: 
Thân tâm vật lý mát đi 

Thân tâm chân thật hiện thì rỗng ran 
Lời thầy hỏi con được an 

Mất đi suy nghĩ được sang quê nhà 
Thì ra lời dạy Thích Ca 


Con tìm con kiếm không ra chút gì 


Hóm пау thày ёр con chi 

Lòi ra chân thật không chi kiếm tim 
Không kiếm mà hiện ra liền 

Hiện ra những thứ không phiền không sân 
Con nhìn cảnh vật dương trần 

Cứ luân cứ chuyên hết gần lại xa 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Nói ra ân dụ không va não phiền 
Thây ép con nhận ra liên 

Niết bàn sinh tử của riêng người trần 
Khi con chết lặng rõ phân 

Những thứ vật lý cho người trần gian 
Ai muốn hết khô hết nan 

Không theo vật lý là an muôn đời 
Trước kia thây dạy con thôi 

Nhưng con không hiểu luân hồi cứ đi 
Hôm nay thầy hỏi tức thì 

Vì con không biết nên suy nghĩ hoài 
Suy tưởng trong khắp trần ai 

Đề tìm đề kiếm lời hay trả lời 

Không ngờ con lại bi rơi 

Rơi vào Bề tánh hết lời thế gian 

Vào nơi Bề tánh bình an 


Ở trong Bề tánh an nhàn thây ơi 


Giò đây con nhận chữ thôi 

Là dừng hay dứt đứt rồi trầm luân 
Trước kia thây dạy con dừng 

Mà con không biết phải dừng làm sao 
Hôm nay thầy hỏi con sao 

Tâm con thanh tịnh qua rào triðu Âm 
À ra, thầy dạy rất thâm 

ĐI tìm vật lý là câm muôn đời 

Nhờ thầy hỏi ngặt những lời 

Đưa con qua khỏi những lời thé gian 
Nhờ vậy, con được bình an 

Không dính vật chất là an Niết bàn 
Ngày xưa Phật dạy rõ ràng 

Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua 
Những lời chân thật Thích Ca 

Chỉ chỗ Phật Đà “Yếu chỉ Thiền tông” 
Trước kia không biết con mong 

Do vậy, cứ mãi đi trong luân hồi 

Nhờ thây hỏi ngặt con thôi 

Luân hồi vật lý, hết rồi với con 

Hiện tại tâm con không còn 

Những thứ vật lý, không còn trong con 
Xin trình trong Ý lòng con 


Cám ơn thầy dạy, vàng son tuyệt trần 


Con xin kính lay ха рап 

Nhờ thày hỏi ngặt, tuyệt phần Thiền tông 
Tâm con hiện tại đã không 

Sống với Phật tánh, con xong luân hồi 
Xin thây nhận con đôi lời 

Những lời chân thật, muôn lời cám ơn. 


Khi Tổ Phú Na Dạ Xa nghe Ngài đọc bài kệ 60 câu, Tó biết Ngài đạt 'Bí 
mật Thiền tông' và dạy như sau: 


Hôm nay ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', trong Huyền Ký Như Lai có dạy, 
ông là người nhận Tô vi đời thứ 12. Vậy, ông hãy theo ta xuât gia, sau này 
ta sẽ truyền Thiên tông lại cho ông. Ngài hết sức vui mừng và cảm ơn Tô. 


Hai năm sau khi Ngài được 44 tuôi, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền 
tông Giác Quang, Бибі lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' được thực hiện. 


Chúng tôi chỉ xin nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tô Phú Na Dạ 
Xa: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Mã có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Minh kia nhận được không mong 


Sống với Phật tánh là xong luân hồi 


Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ Mười Hai tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tô vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 


Giúp người biết được là xong luân hồi 


Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 


Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 


Nay ông hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 

Tổ Mã Minh, vị Tổ Thiền tông đời thứ 12, Ngài có sáng tác bài kinh “Kính 
mừng Phật Бап” đê nói lên 3 phân: 

- Cuộc đời Đức Phật 

- Quá trình tu hành của Ngài 

- Đức Phật dạy tu “Lục diệu pháp món” 


Khi Ngài chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác được hiệu là Phật Thích 
Ca Мам NI và thành lập ra giáo đoàn đạo Giác Моб, hiện nay chúng ta gọi 
là đạo Phật, được nhân dân thời đó gọi Ngài là Giáo chủ trong cõi Ta Bà. 


Trong suốt 49 năm, Đức Phật đi nói và dạy 6 căn bản: 

1. Câu tạo thé giới này 

2. Cấu tạo một tam giới 

3. Câu tạo vũ trụ 

4. Câu tạo Phật giới 

5. Tu sao còn bị luân hồi 

6. Tu sao được giác ngộ và giải thoát 

Đức Phật dạy tổng cộng 6 pháp môn tu, quý vị sẽ biết như dưới đây qua bài 
kệ “Kính mừng Phật Бап” của Tô Mã Minh. 

KÍNH MỪNG PHẬT DÁN 

Nam mô Giáo chủ Та Bà Bồn sư Thích Ca Màu Ni Phật! 
Kính bạch Đức Thé Tôn: 


Hôm nay, kỷ niệm ngày Бап Sanh của Ngài, chúng con có hương, đăng, trà, 
quả và nhiều phẩm vật dâng cúng trong Бибі lễ này, kính xin Đức Thế Tôn 
và Mười Phương Chư Phật chứng minh. 


Truóc hét, chúng con xin 

DÂNG HƯƠNG 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 
Rốt ráo tâm con bón nguyện lành 

Trên khói hương пау хіп Phật ngự 
Chứng cho đệ tử tắm lòng thành 

KHAI KỆ MỪNG PHẬT DÁN 
(Cuộc đời tu hành và dạy đạo của Ngài) 
Ngày xưa, tại nước Ca Tỳ 

Có vua Tinh Phan tri vì muôn dân 

Đức thanh trọng nghĩa xa gần 

Ma Da Hoàng hậu xa gần kính cung 
Mùng tám, tháng tư lâm bồn 

Рап sanh Thái tử khôi ngô vẹn toàn 
Đặt tên là Tất Sỹ Hiền 

Thông minh xuất chúng không ai hơn Ngài 
Lớn lên hiện rõ người tài 

Ở trong Hoàng tộc không ai hơn Người 
Người trong Hoàng tộc уш tươi 

Ở ngoài thiên hạ nhiều người lầm than 
Phần nhiều đau khó vô vàn 

Nhiều người cùng cực không an muôn phần 
Ngài hỏi Hoàng tộc xa gần 


Cách nào dé giúp hết người lầm than? 


Hoàng tóc nói ó thé gian 

Đây là só phận đã an mọi người 

Thái tử nghe vậy không уш 

Mà nghe trong dạ bùi ngùi không an 
Ngài trình với Đức Phụ Hoàng 

Xin cha giải rõ các phần con nghi 

Đức vua không biết nói gì 

Liền mời Hoàng tộc giải thì cho con 
Hoàng tộc, trên dưới không còn 

Không al giải được lời nghi của Ngài 
Thiên hạ: Giáo sĩ người tài 

Giải được thắc mắc ở ngoài thế gian 
Đức vua nghe vậy liền mời 

Uất Đầu Lam Phát đứng đầu Thánh nhân 
Giáo sĩ khi đến Hoảng triều 

Đức vua liền nói những điều Hoàng cung 
Nếu thây giải được tôi mừng 

Sẽ được ban thưởng, thây đừng ngại chi 
Còn không biết được tức thì 

Xin rời Đại sanh, thăm vì vua thôi 

Giáo sĩ nói đễ như chơi 

Kính mời Bë hạ hỏi thời ý đi 

Vua rằng: không phải ý tôi 

Mà của Thái tử tên thời Đạt Đa 


Giáo si liën nói y ra 

Bát luận ai hỏi thì ta giải liền 

Dù cho cao tận trên thiên 

Tôi đây sẵn liền hỏi đáp ra ngay 

Thái tử liên có trình bày 

Ở trong thiên hạ có hai hạng người? 
Người khôn, người dại hai nơi? 
Người giàu, kẻ khó xin thời giảng phân? 
Tại sao Trời lại bất công? 

Người ăn không hết, kẻ lần không ra? 
Thây biết thì cứ nói ra 

Còn nếu không biết xin ra cửa về 
Giáo sĩ tâm trí nặng nề 

Làm sao giải được, phải về tu thêm 
Đức vua đành phải lặng im 

Đề cho Thái tử tìm đường giải thông 
Ngài liền từ giả vua cha 

Cùng là thê, tử xuất gia tu hành 

Khởi đầu khổ hạnh bị xanh 

Đến khi kiệt sức không sanh đạo màu 
Ngài liền chấn chỉnh không cầu 

Tạm dùng ít sửa của nàng Mục chăn 
Bỗng nhiên sức khỏe có tăng 


Dụng công tu tưởng để tìm cho ra 


Thành cóng Quán, Tuóng rát xa 
Những thứ thác mắc không ra chút nào 
Tìm học lý luận tuyệt cao 

Lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn Ngài 
Những thứ mà Ngài đã nghi 

Dụng công thêm nữa dé tri cho tường 
Nhìn được ở tận Mười phương 

Cũng chưa biết được tỏ tường bốn nghi 
Ngài liền thanh tịnh tức thì 

Bóng tâm phát sáng tỏ tường bón nghi 
Thử di thử lại không nghi 

Rơi vào Bé tánh các nghi không còn 
Đứng lên tìm các bạn hiền 

Chỉ pháp tu Thiền để về nhà xưa 

Chín bạn tu thiền trước kia 

Dạy những vị ấy pháp tu “Bui tràn” 
Chín vi ngộ được trọn phần 

Trình ngộ của mình với Sí Đạt Ta 
Thái tử liền nói hết ra 

Có Nhiên Đăng Phật chứng ta chỗ này 
Các ông phụ giúp ta xây 

Giáo đoàn Phật giáo bày đây tu Thiền 
Các vị bạn cũ nói liền 


Đồng ý, nhưng phải chư thiên chứng giùm 


Thái tử phải nhờ vị Thần 

Xác nhận Ngài chứng tuyệt phần tam minh 
Chín vi tu trước vững tin 

Lập ra giáo đoàn giảng dạy thiên Thanh 
Thái tử dạy rõ tu Thiền 

Chín vị nhận được thấy thiêng vô cùng 
Các vi trình ngộ của mình 

Chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn 
Chín vị nhận được lệ tuôn 

Chảy ra nước lệ không buồn không vui 
Chín vi ai cũng ngậm ngùi 

Không ngờ mình chứng tuyệt mùi thiền Thanh 
Nhìn trong tam giới như tranh 

Ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân 

Do vậy, Đức Phật dạy dừng 

Chỉ сап thanh tịnh là đây Niết bàn 

Đề cho những người thế gian 

Biết cách tu Thiền của Phật Thích Ca 
Các ông nói lại lời Ta 

Không theo vật lý, được ra luân hồi 

Tu Thiên đơn giản vậy thôi 

Nếu tìm hay kiếm: vào đời trầm luân 
Lần nữa Ta dạy chỉ dừng 


Chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn 


Thiền Thanh thiên hạ bảo cuồng 

Ngài dạy tu thiền Quán, Tưởng, Cầu Mong 
Tu Quán, tu Tưởng trong lòng 

Thành tựu được rồi là có thần thông 
Các thây nhận được thong dong 

Đi ra nhiều nước dạy xong pháp này 
Tiếp theo Ngài dạy luận bản 

Nói ra cạn lẽ thé gian không bì 

Ở trong thiên hạ nói gì 

Cũng không bì được lời Ngài nói ra 
Vì đây Triết lý Thích Ca 

Thiên thượng, Thiên hạ chỉ ra lẽ này 
Kế tiếp Ngài dạy tu Tìm 

Dụng công Nghi, Tìm ở khắp thế gian 
Khi tâm được định thênh thang 

Thấy trong vũ trụ thế gian là vầy 

Ba pháp thiên hạ chưa vừa 

Cầu mong Phật dạy: con ưa an bình 
Phật rằng: các ông lặng thinh 

Khi được thanh tịnh niệm liền đanh A 
A đó là Phật Di Đà 

Có siêu thần lực rước người thích vui 
Vë nơi Tịnh Độ thật vui 


Chim muông ca hót, hoa thời ngọc sang 


Mặt đất tuong to như vàng 

Рб chân người bước vô vàn êm chân 
Sáng ra không phải đi màn 

Chỉ сап đi cúng các tầng Phật xưa 
Nhiều người nghe vậy rất ưa 

Niệm Phật đến nói quên trưa quên chiều 
Được vậy thành tựu rất nhiều 

Nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng 
Làm sao có được thần thông 

Mà thật kỳ bí ở trong núi rừng 

Vì vậy, Ngài dạy Mật truyền 

Niệm câu Thần chú linh thiêng vô cùng 
Người niệm thấy rất lạ lùng 

Khi niệm liên tục thì bùng huyền linh 
Năm pháp Ngài dạy tận cùng 

Tất са đều bó vì trong luân hồi 

Sau cùng Ngài dạy pháp ‘Thôi’ 

Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình 

Tu Thiên Phật dạy núi Linh 

Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này 
Thiền Thanh Phật dạy như vầy 

Khi Thấy, chỉ Thấy, Thấy vây mà thôi 
Thiền Thanh không đứng không ngôi 
Không Quán, không Tưởng, luân hôi Па ngay 


Thiën Thanh Ðúc Phát chi bày 

Chi càn Thanh tinh vào ngay Niét bàn 
Tất cà những chuyện thé gian 

Không dính, không mặc, không màng đến chỉ 
Ngày xưa Đức Phật dạy thì 

Tâm mình thanh tịnh là y Niết bàn 

Ngài dạy như vậy rõ ràng 

Sống với tánh Biết là an muôn đời 

Trực nhận tánh Thấy tức thì 

Luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình 
Tu Thiên không phải lặng thinh 

Khi Thấy, cứ Thấy mình đừng chạy theo 
Tu Thiền đừng sợ giàu nghèo 

Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình 
Thiền thanh không phải lặng thinh 

Mà Thấy, cứ Thấy, cái nhìn để yên 
Những chuyện phiên não triền miên 
Không dính, không mắc là yên được liền 
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng 

Những ai đại phúc nhận liền Thiền Thanh 
Niết bàn là ở trong lòng 

Không theo vật lý là xong luân hồi 

Thế kỷ ba mươi đến ròi 


Hoa Thiên chấm dứt hết rồi tại đây 


Chúng соп nghe дау сйа thày 

Cúi đầu ba lay xin thầy chứng minh. 
HỘI HƯỚNG 

Kính mừng Phật Đản xong rồi 

Nguyện đem công đức vào đời chúng con 
Chúng con nhất quyết lòng son 

Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân 
Phật dạy chúng con chỉ dừng 

Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay 
Hôm nay tại tiểu Linh đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này 
Chúng con kính nguyện tại đây 

Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng 

Đời con đã hết gian nan 

Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông 
Tâm con hiện tại đã không 

Chúng con một lòng thực hiện Thiền tông 
Dù cho thế giới hoại không 

Hư không có hoại lòng con vẫn bën 

Nhờ Phật con đã đứng lên 

Luân hồi sinh tử vượt lên được ròi 

Đời con đại phúc Phật ơi 

Hôm nay sinh tử dứt rồi với con. 


Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


13- TÔ SƯ THIÊN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BA 


TỔ THỨ 13: TÔN GIÁ CA TÝ MA LA 


Tó Ca Tỳ Ma La (Kipimala) sanh sau Đức Phật nhập Niét bàn 475 năm, ó 
nước Hoa Thị, con ông Ca Phát Trung Thiên và bà Khưu Phước Thiện. Gia 
đình Ngài tu theo đạo Bà La Môn, còn Ngài là cử nhân Thân học, cũng là 
một giảng sư bậc nhât trong đạo Bà La Môn. Một hôm, tại Thánh đường 
Chánh Thiên, Ngài lên tòa giảng vê những vị ở nhân gian tích phước được 
lên cối Trời hưởng phước. 

Tổ Mã Minh hỏi Ngài như sau: 

Người sống ở cõi Trời được bao nhiêu năm? 

Ngài trả lời: Nếu tính theo thời gian ở trái đất này, người sống ở cõi Trời 
thọ gâp 100 lån sông ở nhân gian, tức khoảng 7000 năm. 

Tổ Mã Minh lại hỏi: Khi người sóng cõi Trời hết tui thọ sẽ đi đâu? 

Ngài trầm ngâm suy nghĩ một hỏi lâu rồi trả lời: 

ОК 

Tó Ма Minh Бао: 

Ông nghiệm mà biết, ông suy nghĩ mà trả lời cho ta, lời nói đó là sinh diệt, 
không đúng. 

Tại sao không đúng, Ngài hỏi? 

Tó Mã Minh trả lói: 

Vì lời nói ông tưởng tượng ra là lời nói dao động theo chiêu Thành — Trụ — 
Hoại — Diệt, tức luân hôi nên không phải chân thật. 

Ngài nghe Tó Mã Minh nói như vậy nên hỏi Tô: 

Như vậy, người tu hành nơi thế giới này làm sao không bị luân hồi? 

Tổ Mã Minh liền nói bài kệ ngũ ngôn 12 câu: 

Muốn không bị luân hồi 

Tâm mình nên dừng, thôi 


Chuyện đời của vật lý 


Chi сап düng lai duoc 

Không ai kéo duoc mình 

Tự nhiên mình không dính 

Nhân duyên làm sao có 

Nhân quả lẫy đâu nên 

Làm gi có sinh diệt 

Ông muốn khỏi trầm luân 

Nên thôi tìm hay kiếm 

Tức khắc giải thoát ngay. 

Vừa nghe Tổ nói 12 câu kệ ngũ ngôn, tự nhiên Ngài lãnh hội được, Ngài 
khóc và nói với Tô Mã Minh như sau: 

Suót máy chuc nåm tôi đi làm cái nghề giảng sư, mục đích chính của tôi là 
muôn được nhiêu người nghe khen ngợi, có chút tiên hưởng thụ không phải 
vât vả di lam. Hôm пау, tôi nghe duoc måy cåu kë спа Шау day, tu nhién 
tôi bừng hiệu. Vậy, tôi xin trình thây sự hiéu biệt của tôi, xin Шау kiêm 
chứng: 

Luân chuyên vật lý thế gian 

Quy luật muôn kiếp ngàn đời là đây 

Con xin cám ơn đức thầy 

Mười hai câu kệ con đây ngộ thiền 

Từ đây con hết đảo điên 

Biết được bí huyền vật lý trần gian 

Trước con suy tưởng muôn ngàn 

Diệu thuật lường gạt, kiếm vàng để tiêu 


Hôm nay con nhận một điêu 


Chỉ ‘Thôi, Ding, рие là tiêu nghiệp trần 
Tâm con nay đã rõ phần 

Không dính Dục trần là hết trầm luân 
Tự nhiên con biết pháp dừng 

Những thứ vật lý con đừng chạy theo 
Hiện nay con đã hết nghèo 

Muôn ngàn châu báu dính theo con liền 
Lời thây sao lại linh thiêng 

Chỉ máy càu Кё con liën nhån ra 

Lời vàng của Phật Thích Ca 

Pháp thiền huyền diệu hiện ra nơi này 
Con xin cám ơn đức thầy 

Đem lời chân quý con đây hiểu đời 

Từ nay con chỉ dừng thôi 

Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình 
Cảnh gì con cũng lặng thinh 

Khi thấy hay biết, tự mình biết thôi 

Dù cho vật đôi sao đời 

Con chỉ nhớ lời của dáng từ bi 

Con chỉ thực hiện vậy thì 

Luân hồi nhiều kiếp, không gì với con 
Từ nay con quyết không còn 

Nói chuyện không thật dé con lừa người 


Nhờ thây con được vui tươi 


Nhìn thấy chân thật con vui trong lòng 
Con không còn nguyện hay mong 
Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. 


Vừa nghe 36 câu kệ của Ngài, Tổ Mã Minh biết Ngài đã giác ngộ được chỗ 
sâu mâu của pháp môn Thiền tông nên Tổ nói: 


Nay pháp môn Thiền tông mà Như Lai dạy cho những ai năm được Mạch 
nguôn Thiền tông, vị áy sẽ nối tiếp nhau làm Tô. 


Vậy ông muốn làm Tổ sư Thiền tông không? 


Nếu muốn, ông theo ta xuất gia, sau này ta sẽ truyền TỔ vị cho ông. Ngài 
nghe Tô Mã Minh hỏi và nói như vậy, Ngài hêt sức уш mừng theo Tô Mã 
Minh xuât gia. 


Khi Ngài được Tổ Mã Minh chỉ dạy tất cả những øì Đức Phật đã dạy. Đúng 
12 năm sau tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Phật Quang, Ngài 
được Tó Mã Minh truyền 'Bí mật Thiền tông' để làm Tổ sư Thiền tông đời 
thứ 13. Khi Ngài tiếp nhận Tổ vị Ngài đã 59 tuổi. 


Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền tông của Tó Mã Minh cho Ngài, còn 
phân nghi lễ được thực hiện như những vị trước, chúng tôi xin không nêu 
lại. 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ca có duyên 


Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 


La kia nhàn duoc khóng mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị thứ Mười Ba tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật Huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 


Truyền đi khắp chón núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên có gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 


Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 


Tất cå chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


14- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI BỒN 


TỔ THỨ 14: TÔN BIẢ LONG THỤ ĐẠI SĨ 


Tó Long Tho (Nagarjuna) người đời gọi Ngài là Bð Tát, sanh sau Đức Phật 
Niết bàn 517 năm, ở miễn tây nước Án. Cha là Long Chí, mẹ là Út Phương. 
Thuở nhỏ Ngài thích nghe kinh Phật. Ngài có biệt tài, khi nghe ông Phạm 
Chí tụng hết bộ kinh Vệ Đà, Ngài thuộc lòng. Ngài là người thích tìm hiểu 
tất cả những gi có nơi thé giới này như: 

1. Thiên văn học 

2. Địa lý học 

3. Toán số học 

4. Văn học 

5. Thần học 

6. Sám truyền học 

7. Ao thuật học 

8. Tôn giáo học 

Tất cả các môn học Ngài đều xuất sắc. Trong Phật giáo có pháp môn “Vô 
thường học”, Ngài nhận biết pháp môn này rất rõ ràng và tường tận, vào núi 
tìm được cái hang đá, Ngài đặt tên là hang Vô thường. Dân chúng tìm đến 
Ngài học rất đông, ТО Ca Tỳ La Ma nghe danh Ngài nên cũng tìm đến hỏi 
Ngài: 

О đây ông giảng dạy “Vô thường”, chứ ông có biết gi là Chân thường không? 
Ngài liền trả lời là Vũ trụ 

Tổ Ca Tỳ La Ma nói với Ngài 

Ông biết một, chắng biết hai 

Biết được vậy, ông theo hoài trầm luân 

Dù ông cô găng để Dừng 

Luân hồi sinh tử không dừng được đâu 


Vừa nghe 4 câu kệ của Tổ, Ngài liền trình thưa: 


Như vậy, tôi làm sao biết cái Chân thường dé không bị trầm luân, xin thầy 
chỉ dạy, tôi xin đội ơn? 


Tổ Ca Tỳ La Ma hỏi Ngài: 

Ông muốn biết cái Chân thường йё làm gì? 
Ngài thưa: 

Nếu biết cái gì là Chân thường, con sẽ sóng với cái ấy 
Tổ dạy: 

Học nhiều, ít là Vô thường 

Học cao, học thấp Vô thường không tha 
Chi bàng chỉ học Biết ra 

Sóng với chân thật thì qua Vô thường 

Dia lý có giỏi đừng thương 

Nếu còn thấy giỏi là đường trầm luân 
Thiền tông Phật dạy chỉ dừng 

Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 

Dia lý dù ông có tài 

Dạy người hiểu biết, nhận hoài lăng xăng 
Chỉ học và biết rõ ràng 

Cái gi vật lý là hằng trầm luân 

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Không dính không mắc luân hồi dừng ngay 
Ta chỉ rõ ông chỗ này 

Cái gì vật lý đừng nên đem vào 


Hãy nhìn cho rõ trước sau 


Toán hoc có giði cüng là tràm luån 
Tu thiën Thanh tinh sáng trung 
Những thứ vật lý tự dưng biết liền 
Hôm nay ta dạy ông riêng 

Muốn hết sinh tử nhận liền tánh Nghe 
Tánh Nghe, tánh Thấy là bẻ 

Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa 
Đừng nói văn học sớm trưa 

Nếu nói văn học cho vừa lòng nhân 
Là ông tìm kiếm trong trần 

Luân hồi muôn kiếp kéo lần ông đi 
Thân học ông thuyết cực kỳ 

Dù hay tuyệt đỉnh phải đi luân hồi 
Ngày xưa Đức Phật dạy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông 
Sám truyền ông học rất thông 

Là thứ vật lý còn trong luân hồi 

Nay ông muốn hết luân hồi 

Chỉ cần bỏ hết luân hồi lìa ngay 

Ао thuật cũng không nên xài 

Vì những thứ ấy kéo hoải trần duyên 
Vì vậy, Đức Phật dạy thiền 

Pháp thiền Thanh tịnh là yên trong lòng 


Dù cho sông núi hoại không 


Hư không có hoại, tánh ‘Không’ hè gi 
Thiền Thanh Đức Phật có ghi 

Chỉ cán thanh tịnh không chi bận lòng 
Hôm nay ta chỉ cho ông 

Tất cả vật lý lia xong cho rồi 

Nghe lời Phật dạy nên thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông 
Nếu thực hiện được với lòng 

Chính là chân thật ở trong trần này 
Chân thường là ở tại đây 

Nếu thực hiện được, tại đây vĩnh trường. 


Ngài nghe Tổ Ca Tỳ La Ma nói 52 câu kệ, chỉ chỗ Chân thường mà Ngài 
muốn biết. Bỗng Ngài thốt lên 44 câu kệ trình với Tổ Ca Tỳ La Ma như sau: 


Xưa nay tôi kiếm tôi tìm 

Thiên văn xa thắm dé khoe người đời 

Nói răng mình hiểu xa vời 

Thiên hạ kính në để đời hữu danh 

Dia lý con học rất rành 

Danh cao trọng vọng, dé dành khoe khoang 
Đến chỗ đông người lập đàng 

Phó đi địa lý, người sang biết mình 

Mục đích chính của mình 

Trình ra kiến thức dé mình có danh 


Người người khen ngợi bao quanh 


Cho tiền cho bạc dé dành nuôi thân 

Toán học thuyết chỗ xa gần 

Đề người quyên quý xin phần giải thông 
Văn học nói giỏi trong lòng 

Nhiều người khen phải cũng là tiền xu 
Thân học nhiều người lại bu 

Xin mình chỉ rõ, cúng xu cúng tiền 

Sám truyền mình nói rất thiêng 

Ngày giờ năm tháng dé khuyên mọi người 
Ао thuật người thích vui cười 

Được nhiều tiền bạc, người người lại khen 
Tôn giáo nói sáng hơn đèn 

Dụ người cùng đến, sanh hèn cũng nghe 
Dùng hình tượng để giấu che 

Linh thiêng huyền bí, người nghe khen mình 
Với mục đích chánh của mình 

Dụ người đem của, cho mình ăn chơi 

Sự thật những việc trên đời 

Tôi đi lường gạt dé đời ung dung 

Nhân thế họ thích lạ lùng 

Vì chỗ thích đó nên tung hỏa mù 

Hỏa mù con dễ kiếm xu 

Nhiều người ngu dốt đưa xu con xài 


Hôm nay, thầy dạy thấy ngay 


Cứ đi lường gat, biết ngày nào xong 

Thây ơi, con nguyện trong lòng 

Không đi lường gạt để lòng bình an 

Thiền tông Һау dạy rõ ràng 

Chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời 

Vì vậy, hôm nay con thôi 

Không đi lừa phinh hết rồi trả vay 

Con nghe lời dạy Phật Ngài 

Con xin “Thôi, Dứt” vào ngay nhà mình. 

Tổ Ca Tỳ La Ma nói: 

Bài kệ 44 câu của ông, theo huyền Ký của Đức Phật, vị nào nói lên được 
chỗ vận hành của vật lý và những gi không bị sức hút của vật lý. Vi đó được 
xem là đạt 'Bí mật Thiền tông, phải được truyền thiền Thiền tông dé làm 
Tổ dẫn Mạch nguồn Thiên tông. Vậy, ta nhận ông làm đệ tử, ông hãy theo 
ta xuất gia. Khi ông 52 tuôi ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông đề nói 
tiếp ta làm Tó sư Thiền tông đời thứ 14. Ngài Long Thọ hết sức vui mừng 
theo Tó Ca Tỳ La Ma xuất gia. Đúng 6 năm sau, Ngài 52 tuôi, Бибі lễ truyền 
"Ві mật Thiên tông' được diễn ra tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông 
Pháp Thiên. 

Bài kệ truyền Thiền tông của Tổ Ca Tỳ La Ma cho Ngài Long Thọ: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 


Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 


Hôm nay họ Long có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Thọ kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Bốn tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 


Không nói ai biệt là ông được truyền 


Đức Phật huyën ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tô vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 


Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


15- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI LĂM 


TỔ THỨ 15: TÔN GIÁ CA NA ĐỀ BÀ 


Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva) người đời gọi Ngài là Bð Tát, sanh sau Đức 
Phật nhập Niết bàn 546 năm, ở miền nam nước Ап. Cha là Ca Na Bạc, mẹ 
là Hữu Chung Truyền. Cha mẹ Ngài tu theo pháp môn Tiểu thừa và Trung 
thừa Phật giáo và thích làm phước thiện nên Ngài rất uyên thâm Phật học. 
Nghe Tổ Long Thọ đến vùng mình, Ngài liền tìm đến yết kiến Tó. Tổ Long 
Thọ muốn thử trí thông minh của Ngài đến đâu nên Tó sai đỗ đệ тас một 
thau nước dày đề trước lối vào, kế bên là một cây kim. Ngài biết Tổ muốn 
thử mình câu ‘Mò kim đáy nước” nên Ngài lấy cây kim bỏ vào thau nước, 
đi quanh một vòng rồi nhắm mắt đưa tay vào trong thau nước lây cây kim 
ra đưa trình cho Tó, Tó khen Ngài: 


Đúng là ông mò kim đáy nước mà ông cũng mò được thật là giỏI. 

Tổ hỏi ông: 

Ông mò trong nước, tìm được cây kim, vậy cây kim là gì? 

Ngài trình thưa: 

Trong “Bề nước mênh mông? 

Có “Viên ngọc rất quy” 

Ai nhận được “ngoc” xài 

Là hết sanh tử ngay 

Ngài chưa biết Thiền tông là gì mà đã nói được như vậy nên Tó hỏi Ngài: 
Vậy, Ngươi muốn theo ta xuất gia học đạo Thiên tông không? 

Ngài thưa: 

Nếu được thây dạy bảo, con nguyện hết lòng nghe và làm theo lời Phật dạy. 


Thế là Ngài theo Tó xuất gia. Ba năm theo học với Tổ, một hôm Ngải cùng 
Tô đên đên thờ Thân Bram Mata. Tô hỏi Ngài: 


Những tín đồ đến đây cúng lễ dé xin cái gì? 


Ngài trình thưa với Tó: 


Những vi ấy đến đây câu xin là dé cầu xin luân hồi 
Tó hỏi: 

Sao Ngươi biết? 

Ngài làm bài kệ như sau đề trình Tó: 
Đời người là sự trả vay 

Hôm nay xin được йё xài cho thân 

Dù cho vay được trọn phần 

Cũng là vay mượn của trần thé gian 
Соп nay đã hiểu rõ ràng 

Những thứ vật lý là đàng chuyền luân 
Nếu vay mượn được thì mừng 

Những thứ nhân quả chưa từng at cho 
AI đầu có của mà cho 

Tưởng ràng cầu lay, Thần cho của mình 
Nguyên tắc vay mượn của mình 

Những thứ phước đức của mình trước kia 
Hôm nay mượn trước đem vìa 

Mượn về xài trước, nợ kia phải tường 
Tiếp sau mình phải bi thương 

Vì là vay trả, không đường chạy đâu 

Ai mà tham mới đi cầu 

Nhờ Thần giúp đỡ là đầu chuyên luân 
Con hiểu nguyên lý rất mừng 


Nhờ con biết được, chưa từng cầu chi. 


Tó уйа nghe Ngài trinh 20 саи kë, Tó biét Ngài dà hiéu nguyën lý cüa удї 
lý trong thê giới này nên Tô hỏi: 

Máy nám nay, Ngươi theo ta hoc đạo giải thoát, vậy Ngươi có biết tu thé 
nào đê được giải thoát không? 

Ngài trình thưa với Tổ Long Thọ bài kệ 32 câu: 
Giải thoát là nói thế gian 

Nếu nói giải thoát không đàng về quê 

Quê xưa chỉ một đường về 

Không theo vật lý là quê của mình 

Thây dạy con tự nhiên nhìn 

Không dính không mắc, mình đừng dính chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Không dính vật lý không gi theo ta 

Tu thiền đừng muốn về nhà 

Thực hiện được vậy là xa nghiệp trần 

Thanh tịnh vật lý rõ phần 

Ai dính vật lý đường trần phải đi 

Dù cho thực hiện pháp gì 

Là của vật lý, cái gi của ta 

Thiền tông Đức Phật dạy ra 

Không dính vật chất là ra luân hồi 

Tu thiền mà đứng hay ngồi 

Là tu vật lý không đời thoát thân 


Muôn được giải thoát chỉ cân 


Chỉ cần thanh tịnh, không cần dụng công 
Tự nhiên vật lý xa dần 

Những thứ vật lý không cần phải xa 
Vật lý là của Ta Bà 

Nếu tu đẹp bỏ là ta ngu khờ 

Thây dạy con biết hiện giờ 

Chỉ cần thanh tịnh vượt bờ tử sanh 
Vào trong Bê tánh không sanh 
Chính nơi thanh tịnh là anh Niết bàn 
Niết bàn không khó không nan 

Vì không vật lý an nhàn thánh thoi 
Hôm nay con ngộ được rồi 


Cám ơn thầy dạy, hết rồi tử sanh. 


Tổ biết Ngài đã đạt Ві mật Thiên tông' nên dạy như sau: 


Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông đến đây Ngươi đã nhận được, vậy 
rằm tháng chín này ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho Ngươi, nhận Tổ 
vị Thiền tông đời thứ 15. Vậy, Ngươi chuẩn bị đầy đủ nghi thức, đến ngày 
đó ta sẽ hành lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Ngươi. 


Đúng ngày răm tháng chín, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Ноа 
Sơn, Бибі lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' được tiên hành. 


Chúng tôi xin nêu bải kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tổ Long Thọ cho 


Ngài: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 


Truyền đi khắp chỗn gian nan 


Ta nay truyèn lại rð ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ca có duyên 

Ta nay truyện thiền chứng nhận cho ông 
Bà kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tó vị Mười Làm tại đây được truyền 


Ông người có đủ phúc duyên 


Chính thức truyën thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 


Ong nên cô găng bình an 


Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được BÊ tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


16- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI SÁU 


TỔ THỨ 16: TÔN GIÁ LA HẦU LA ĐA 


Tó La Hầu Ða La (Rahulata) sanh sau Đức Phật 581 năm, người nước Ca 
Tỳ La, thuộc dòng Phạm Ma, con ông La Phiệt Đà, mẹ là Lữ Phước Duyên. 


Ngài rất thông minh và hay thắc mắc những gì mà Ngài không rõ thông. 
Trong vườn nhà Ngài có cây nắm mọc rất kỳ lạ, cha Ngài ăn thì rất ngon, 
còn người khác ăn thì rất đắng, ăn không được. Một hôm, Tổ Ca Na Đề Bà 
đến nhà Ngài, Ngài đem sự kỳ lạ của cây nám hỏi Tổ, Tó giải thích như sau: 


Kiếp trước cha ông là người thích làm phước thiện và cúng dường cho 
những vị tu hành. Có một vị thây thây cha ông là người dễ xin tiên nên bịa 
ra chuyện như sau: 


Ông muốn câu xin gi, ta sẽ cầu xin cho. Cha ông là người hiền lành, cũng 
muốn cho gia đình được bình an, khỏe mạnh nên nhờ vị thầy ấy cầu phúc 
cho mình. Sự thật, phước đức là do mình tự tạo ra, còn vi thầy néu tu hành 
đúng chánh pháp, chỉ chứng minh cho người khác cúng dường thôi, chứ 
không cầu phúc cho ai được. Vì vị thây áy lợi dụng lòng tin tưởng của cha 
ông nên khi cha ông sinh ra nơi nào, vị thầy ấy phải đến nơi đó trả quả cho 
cha ông, trả khi nào hết nợ mới thôi. Việc nhân quả này có thể trả nhiều đời. 
Đức Phật dạy việc trả nhân quả này là Hoa Báo. 

Nghe lời giải thích của Tổ Ca Na Đề Bà, Ngài hết sức vui mừng, cám ơn 
Tổ và xin Tổ cho được xuất gia. Ngài theo Tó được 4 năm, những gì Như 
Lai day tu theo Thiền tông Ngài đều nắm vững. Một hôm Tổ hỏi Ngài: 


Con theo ta học đạo Thiền tông đã được 4 năm, vậy con nhận được gì 
không? 

Ngài trình thưa với Tó: 

Kính thưa Tô, trước kia chưa được Tó dạy, con hiểu tu giác ngộ và giải thoát 
phải dụng công mãnh liệt thì mới giải thoát được. Nay, con được Tô phân 
tích những gi trong vật lý thê giới này nên con đã giác ngộ pháp môn Thiên 
tông. 

Tổ Ca Na Рё Bà hỏi Ngài: 

Vậy, con hiệu như thế nào hãy trình cho thầy nghe 


Ngài liền đọc bài kệ 24 câu: 

Bình thường con kiếm con tìm 

Tìm ra Phật tánh để mà sống vui 

Tìm hoài tìm mãi tánh tôi 

Mà không thấy tánh của tôi bao giờ 
Thiền tông Tổ dạy bây giờ 

Không tìm không kiếm sờ sờ Thấy, Nghe 
Thấy, Nghe thanh tịnh, Thấy, Nghe của mình 
Giò đây con chỉ lặng thinh 

Mà sao tánh Thấy, còn nhìn xa xăm 

Còn Nghe thanh tịnh âm thầm 

Nghe được thông suốt, không lầm thứ chỉ 
Thiền tông sao quá diệu kỳ 

Chỉ cần thanh tịnh cái chi rõ ràng 

Hành thiền cực nhọc gian nan 

Hành được, vật lý tuôn tràn chảy ra 

Là thứ ảo giác Ta Bà 

Có muôn ngàn được, chỉ là bỏ đi 

Thiền tông không dụng thứ chỉ 

Chỉ cần thanh tịnh, cái gì cũng chân 

Dù cho lạy lục xa gần 

Lạy mà kết quả, bỏ sông cho rồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 


Chỉ cần thanh tịnh, hết đời trầm luân. 


Khi nghe Ngài doc 24 сам Кё, Tó biết Ngài да dat 'Bí måt Thiën tóng' nën 
Tó day nhu sau: 


Dòng chảy của mạch nguồn Thiên tông nay đã có chủ tiếp theo. Vậy, hôm 
nay ta ấn chứng cho ông đã đạt 'Bí mật Thiền tông', đúng 12 hôm nữa ta sẽ 
truyện Thiên tông cho ông làm Tô Thiên tông đời thứ 16. 


Đúng 12 ngày sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Quốc Son, lễ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện theo đúng quy định Như Lai đã 
dạy. 


Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiên tông cho Tổ thứ 16 như sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ La có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

La kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 


Đề truyền người kế là xong phận mình 


Hôm nay, trước Ðáng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Sáu tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 


Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 


Theo như lời dạy thầy ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được BÊ tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


17- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY 


TỔ THỨ 17: TÔN GIÁ TĂNE GIÀ NAN DÉ 


Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 612 
năm, ở thành Thât La Phiệt, nước Bảo Trang, con vua Bảo Trang Nghiêm 
và hoàng hậu Thụy Phương Trinh. Ngài rât thông minh. Mới lên 3 tuôi đã 
lý luận rât giỏi. Khi đi học trong lớp không at tranh luận lại Ngài. Khi học 
hêt đại học, Ngài thường đi tìm những vị có danh tiêng đê học hỏi thêm. 
Khi Ngài gặp Tô La Hâu Đa La, Ngài có hỏi Tô: 

Thây tu dé được cái gì? 

Tổ thấy Ngài hỏi hơi đặc biệt nên Tổ nói: 

Ta tu để giải thoát 

Ngài hỏi tiếp: 

Cái gì ràng buộc ông mà giải thoát? 

Tó nói bài kệ: 

Người đời cứ mãi hơn thua 

Dành về cho được, là vừa bản thân 

Ta tu việc áy không cần 

Chỉ cần thanh tịnh, không cân thứ chi 

Ngài là thái tử hiểu chi 

Vùi đầu vật chất, tìm chi trong này 

Dù vua hay quan xứ này 

Khi hết sự sông, nhận thây thúi sình 

Ta tu hiểu được huyện linh 

Vượt ngoài sinh tử, một mình biết thôi 

Ta nay đã biết được ròi 


Luân hôi sinh tử là thôi với mình. 


Vüa nghe Tó La Hàu Ða La doc 12 cåu Кё, Ngài cảm nhận được sự siêu 
thoát nên xin với Tô cho làm đệ tử. Ngài liên trình xin vua cha và hoàng 
hậu cho xuât gia, được đông у, Ngài theo Tô La Hâu Da La học đạo Thiên 
tông. 


Khi Ngài học được với Tô 5 năm, một buôi sáng mùa xuân, Ngài và Tô đi 
dạo trong vườn hoa mal, Tô Шау có hoa mal rơi từ cành xuông đât, Tô hỏi: 


Sao hoa mai bị rụng như thế? 

Ngài trình với Tó bằng 32 câu kệ: 
Thế gian là bởi vô thường 

Sanh ra đẹp dë, sau cùng rụng д1 
Thế giới thầy dạy con ghi 

Có sanh có tử là y cõi này 

Thây dạy, muốn hết dần xoay 

Chỉ cần thanh tịnh, dứt dây luân hồi 
Vì vậy, thầy dạy con thôi 

Hôm nay sanh tử biết rồi không theo 
Thế giới không thấy giàu nghèo 
Hàng hà châu báu cứ theo con hoài 
Con nay biết được trần ai 

Ham mê vật chất, theo hoài trầm luân 
Vì vậy, Đức Phật dạy dừng 

Luân hồi sinh tử sẽ dừng lại ngay 
Con xin cám ơn Tổ Ngài 

Con nay biết được, hết ngay luân hồi 


Nhờ thầy chỉ dạy con thôi 


Luân hồi nhiêu kiếp hết rồi với con 
Hôm nay vọng tưởng không còn 

Chỉ còn thanh tịnh, lòng con nhẹ nhàng 
Nhờ thây con được bình an 

Nhận ra Bê tánh, con an muôn phần 

Từ nay việc của dương trần 

Tự nó luân chuyền là phần thế gian 

Con nay đã được bình an 

Những thứ vật chất không màng đến chi 
Thiền tông thật sự diệu kỳ 

Không dính, không mắc, cái chi cũng lia 
Những thứ phiên não xưa kia 

Là của vật lý, con lìa đã xong 

Nhìn về Linh Thứu nguyện mong 


Kính xin Đức Phật chứng lòng của con. 


Tổ La Hầu Đa La nghe Ngài trình 32 câu kệ về chỗ đạt 'Bí mật Thiền tông! 


nên Tô dạy: 


Tổ sư Thiền tông đời thứ 17 do ông tiếp nhận. Vậy, một tuần nữa ta sẽ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho ông, ông hãy chuẩn bị buổi lễ truyền thiền 
thật chu đáo. Đúng một tuân lễ sau, lễ truyền Thiền tông được thực hiện. 
Nghi thức truyền Thiền tông cũng như các vị Tó trước, chúng tôi không ghi, 
chỉ ghi bài kệ truyền 'Bí mật Thiên tông' của Tổ La Hầu Đa La cho Ngài 


Tăng Già Nan Pè: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 


Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 


Truyền đi khắp chón gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Tăng có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Đề kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 


Tổ vị Mười Bảy tại đây được truyền 


Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chỗn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận TÓ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 


Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 


Ông nên có gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


ỜI THỨ MƯỜI TÁM 


U THIÊN TÔNG Ð 


z 


18- TOS 


`a 


ү 


— 
<; А 


` 


SAN 


Nà 


D 


м 
кз 


ү 


аа 


D 


wew o 
-YY +” 


тоз 


2 


ÓN GIÁ GIÀ DA XÁ ĐA 


TỔ THỨ 18: T 


Tổ Già Da Xá Ða (Gayasata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 654 năm, ở nước 
Ma Pè, cha là Già Thiên Cái, mẹ là Lam Phương Tánh. Da Ngài trắng sáng 
hơn người bình thường. Ngài thích những nơi văng vẻ, còn lời nói của Ngài 
là những lời ân chứa sâu màu. Tổ Tăng Giả Nan Đề nghe Ngài có những 
điều kỳ đặc nên đến gặp Ngài, Tổ hỏi: 

Ta nghe ông có những lời nói sâu xa, vậy những рї là hiểu biết cao tột của 
ông, ông hãy nói cho ta nghe thử? 

Ngài trình thưa với Tó: 

Những người nghe tôi nói, họ bảo tôi nói những lời khó hiểu, chứ thật sự 
không gi là khó hiểu cả, tại vì họ tưởng tượng nhiều quá đó thôi. 

Tổ nói: 

Vậy, ông hãy nói cho ta nghe những lời bình thường ấy như thé nào? 

Ngài liền trình bài kệ 12 câu như sau: 

Ở đời tất cả bình thường 

Tại ta tưởng tượng trùm khắp muôn phương 

Nơi thờ phượng là linh lắm 

Những thầy nói vậy dé kiếm lương 

Nơi vật lý là như vậy 

Vay trả trả vay là lẽ bình thường 

Nói như vậy họ bảo cương 

Kính lay Thần, Thánh để lên thiên đường 

Con răng, không phải là thé 

Việc làm mình chịu, không at xót thương 

Không gieo nghiệp là yên ôn 


Tối ngày lạy lục dé bị đau xương 


Ngài thua vói Tó: 

Con nói nhu уду, ho báo con gàng buóng, khóng tin Thàn, Thánh 

Tó bảo Ngài: 

Ông có cái hiểu biết vượt hơn người bình thường một chút, nếu ông muốn 
hiệu lời chân thật Như Lai dạy, ông phải xuât gia theo ta học đạo thiên thì 
mới hiệu thông tât cả những gi nơi thê giới này. Nghe Tô nói vậy, Ngài xin 
xuât gia làm đệ tử Tô. 

Theo học với Tổ được 3 năm, một hôm Tổ bảo: 


Nay ta đã già, muốn truyền Tó vị lại cho ông nhưng theo quy định của Như 
Lai, ai làm Tó, vị đó phải trình sự hiểu biết của mình với vị thây trước. Vậy, 
ông hãy trình kệ về sự hiểu biết của ông cho ta nghe, néu đúng ta sẽ truyền 
Tổ vị Thiền tông cho. 


Ngài liền trình bài kệ 40 câu như sau: 
Theo Tó học đạo Thiền tông 

Ý con thanh tịnh không mong thứ gì 
Tổ dạy khi đứng khi đi 

Đề tâm thanh tịnh, tịnh y Niết bàn 
Hôm nay con biết rõ ràng 

Cái tâm thanh tịnh là đàng về quê 
Ngày xưa Đức Phật nói về 

Ai muốn giải thoát, đừng mê hồng trần 
Bao năm Tó dạy trọn phần 

Thiền tông thanh tịnh, con cần phải ghi 
Thiền tông con khi đứng đi 


Tâm thanh tịnh, việc gì cũng xong 


Thiền tông không phải cầu mong 

Chỉ cần thanh tịnh không mong thứ gì 
Ngôi năm khi đứng hoặc đi 

Không dính vật lý có chi theo mình 

Tổ dạy, con thường lặng thinh 

Sống với tánh Biết của mình mà thôi 
Khi con trình biết chỗ thôi 

Tổ đã xác nhận, ngộ rồi Thiền tông 

Con nhìn cảnh vật núi sông 

Tâm con không dính vào trong thứ gì 

Ó trong thanh tịnh huyền vi 

Những thứ trong ấy, không chi sánh bằng 
Con nay đã biết thường hằng 

Tâm hăng thanh tịnh như rằng Linh Sơn 
Nhờ thiền con đã đứng lên 

Không dính vật lý, vượt lên luân hồi 

Tổ dạy, con dùng chữ thôi 

Luân hồi sinh tử hết rồi với con 

Hiện tại tâm con không còn 

Buôn, thương, giận, ghét, không còn thứ chi 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Khi tâm thanh tịnh cái chi cũng Па 
Nhìn về Linh Thứu xưa kia 


Đức Phật dạy thiền dé độ chúng sanh 


Thiền tông không phải giật dành 

Không dính không mắc, tử sanh luân hồi 
Đức Phật dạy chỗ con thôi 

Nhờ vậy sanh tử hết rồi với con. 


Tổ Tăng Già Nan Đề vừa nghe Ngài trình 40 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí 
mật Thiền tông' nên Tổ có dạy: 


Còn 15 hôm nữa là đến ngày гат tháng ba, vậy ông chuân bị buổi lễ 'Bí mật 
Thiên tông' cho gọn nhưng đây đủ đê ta truyện thiên cho ông làm Tô sư 
Thiên tông đời thứ 18. 

Đúng 15 ngày sau, Бибі lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' được tién hành, chỉ có 
Tô và Ngài dự thôi. 

Chúng tôi không ghi phân nghi thức truyền Thiền tông, chỉ xin ghi bài kệ 
truyên thiên của Tô Tăng Già Nan Dé: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Già có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 


Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 


Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Tám tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 


Luân hôi nhiêu kiêp là thôi với mình 


Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


19- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ MƯỜI CHÍN 


TỔ THỨ 19: TÔN GIÁ СЙ) MA LA ĐA 


Tó Сии Ма La Ba (Kumarata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 691 năm, ở nước 
Nguyệt Chí, theo đạo Bà La Môn, cha tên Cuu Thập Miên, mẹ tên Nhơn 
Anh Sanh. Ngài cùng mẹ đi viêng đên Thiên Yên, trên đường di phải qua 
đò, khi ngôi chờ đò, Tô Già Da Xá Ða cũng chờ đò, Tô hỏi Ngài: 

Ông đến đền Thiên Yên dé cầu хіп gì? 

Ngài trả lời: 

Tôi cùng mẹ đến đền Thiên Yên để cầu bình yên cho gia đình 

Tó hỏi: 

Từ trước tới nay, ông cầu như vậy có kết quả gì không? 

Ngài trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: 

Tôi thấy cũng không có kết quả gì nhưng mẹ bảo tôi phải đi 

Tổ nói: 

Ông muốn hiểu sự thật nơi thế giới này không? 

Ngài trả lời Tó: 

Nếu được nghe lời chân thật, trên đời này còn gì bằng 

Tổ liên đọc bài kệ 16 câu cho Ngài nghe: 

Đời là dòng chuyền nhân gian 

Quy luật vật lý rõ ràng thế thôi 

Người đời chỉ vì cái tôi 

Cầu xin lay lục, ôi thôi sai lầm 

Phải biết cấu tạo nơi tràn 

Nhân duyên nhân quả là phân của ta 

Dù cho lạy lục gần xa 


Những lời câu ây là ta mê lâm 


Người khôn phải hiểu chỗ chân 

Luân hồi sinh tử là phần riêng ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Tu thiên Thanh tịnh, nhận ra chỗ này 

Ông nay muốn hiểu lời thầy 

Ta nói pháp áy, ông đây ngộ thiền 

Khi ngộ những chuyện linh thiêng 

Là thứ ảo tưởng, ông liền bỏ đi. 

Nghe Tổ ngâm bài kệ 16 câu, Ngài liền giác ngộ ý nghĩa bài kệ nên trình 
với Tô Già Da Xá Đa. 

Kính thưa ау, bài kệ thầy vừa đọc, con đã lãnh hội được, vậy kính xin thây 
cho con theo làm đệ tử của thây, dë con học hỏi những gi Шау đã biết. 

Tổ Giả Da Xá Đa đồng ý và nhận Ngài làm đệ tử. Mười năm Ngài theo Tó 
học đạo thiên, lúc nào Ngài cũng chăm chỉ học hành, một hôm Tô hỏi Ngài: 


Con theo ta học đạo thiền, vậy trong 10 năm qua, con học được gi hãy trình 
ta nghe? 


Ngài liền trình bài kệ 40 câu: 

Ngày xưa theo mẹ cầu mong 

Ngày ngày tháng tháng, cứ câu cứ xin 
Mẹ răng Bà La rất linh 

Ai đến cầu khẩn, Ngài linh cho liền 
Có lần con bị não phiên 

Đến câu khán lay, xin liền phúc cho 
Hàng ngày chân xếp co ro 


Ngôi thiên tưởng nhớ, xin cho lộc xài 


Long con khán nguyën khóng sai 
Nhưng không linh ứng, lay hoài không chi 
Ngồi bên bến vắng một khi 

Nhờ thây dạy bảo, câu chi cho phiền 
Chỉ cần tâm mình tự yên 

Những điều kỳ diệu, hiện liên ra ngay 
Кё từ đó cho đến nay 

Con bỏ cầu khẩn, thấy ngay Niết bàn 
Hiện tại con được bình an 

Không cần khẩn lạy mà an trong lòng 
Thiền tông không phải dụng công 

Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình 
Thiền Thanh sao lại tuyệt linh 

Không theo vật lý tuyệt linh vô cùng 
Khi tâm thanh tịnh lạ lùng 

Nhìn thấy Bề tánh, khắp vùng mênh mông 
Trời đất, phong cảnh, núi sông 

Thấy xuyên qua hết, khắp cùng xa xăm 
Thấy vậy, con chỉ âm thầm 

Chỉ cần Thấy, Biết không cần nói ra 
Ơn thầy con đã nhận ra 

Niết bàn thanh tịnh, quê ta đây rồi 
Thiền tông kỳ diệu thầy ơi 


Khi vào BÊ tánh, luân hôi lia ngay 


Hôm nay con trình Tó Ngài 

Những thứ con biết, Tô Ngài chứng cho 
Nhờ thầy con hết cầu lo 

Rơi vào Bề tánh, không cho luân hồi 
Con nay trình với thây thôi 

Những gi con biết, luân hồi không theo 
Con nay giác ngộ, quyết theo pháp thiên. 


Tổ Già Da Xá Đa vừa nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, Tổ biết Ngài đã đạt 
'Bí mật Thiền tông' nên dạy Ngài như sau: 


Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiền tông', vậy 10 hôm nữa là đến ngày rằm tháng 
năm, ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông thay ta làm Tổ sư Thiền tông 
đời thứ 19. Vậy, ông chuẩn bị chánh điện Thiền tông cho thật trang nghiêm, 
ta sẽ truyền thiên lại cho ông. 


Đúng ngày rằm tháng 5, Бибі lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tó Già Da 
Xá Đa cho Ngài được thực hiện. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiên như 
sau: 


Ngày xua sen nó Linh Son 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Cưu có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 


Đa kia nhận được không mong 


Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Mười Chín tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 


Truyên đi khăp chôn núi sông 


Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được BÊ tánh, hôm nay mới dừng 


Tât cả chúng tôi råt mừng 


Vi đã chứng nhận, ông đây ngộ thiên 
Ông nay hết đảo hết điên 
Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


TÓ THÚ 20: TÓN GIÁ XÀ DA ÐA 


Tó Ха Da Ba (Jayata) sanh sau Đức Phát Niết bàn 732 năm, ở nước Bắc 
Ấn, cha tên Xà Phiệt Đà, mẹ tên Ưu Phúc Hiên, theo Án giáo. Khi Ngài 
xuống mièn trung nuóc Ап, vào chùa Tinh Ап găp Tô Cuu Ma La Ða, xin 
Tó giài cho Ngài câu: 

Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thé nghĩ 
Бап 

Tổ giải: 

Phật là trùm khắp và tự nhiên thanh tịnh trong sáng. Trong sáng ấy là nhờ 
điện từ Quang tự nhiên không phải điện từ Âm Dương trong các hành tinh 
cũng như thân ông. 


Trong thân mỗi chúng sanh có 2 thứ điện từ: 
Một: điện từ Quang tự nhiên trong Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh 


Hai: điện từ Âm Dương trong vũ trụ là nói trùm khắp, còn nói hạn hẹp là 
trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ là trong mỗi thân loài chúng sanh. 


Khi người tu thanh tịnh thiền mà tâm vật lý được thanh tịnh thì điện từ Âm 
Dương dàn bớt đi với họ. Nhờ vậy, điện từ Quang trong thân của họ lần lần 
hiển lộ. Khi điện từ Âm Dương trong người họ thật ít, điện từ Quang trong 
Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh hút điện từ Quang trong thân của họ vào trong 
Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chỗ này như 
ông nói: 

Phật, chúng sanh Tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thể nghỉ bản 


Tôi xin nói rõ thêm, khi tâm vật lý của ông được thanh tịnh, tức khắc điện 
từ Quang mênh mông trong Phật giới và điện từ Quang nhỏ xíu trong thân 
ông, hai phần пау hòa cùng với nhau khó mà diễn tả được, chỉ người nào 
được hút vào, tự người đó biết thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói là không 
thé nghỉ bàn. 


Ngài vừa nghe Tó Cuu Ma La Đa giải thích, bỗng Ngài khóc và trình với 
Tô: 

Con vừa nghe thầy dẫn giải Phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị 
mât mình, hiện tượng lạ ây là gì, kính xin thây giải thích cho con hiểu. 

Tổ dạy: 

Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong nhà Phật, có hiện tượng 
như con, người đó đã cảm nhận được Thanh tịnh thiên Như Lai dạy nơi thê 
giói này. 

Tổ nói thêm: 

Vậy, con có muốn theo ta học đạo thiền không, néu con muốn, ta sẽ dạy con 
chỗ 'Bí mật Thiên tông'. 

Ngài liền trình thưa với Tổ: 

Kính thưa thây, con xin theo thây xuất gia, học đạo Thiền tông dé nhận ra 
chỗ cao sâu của pháp môn này. 


Tổ nhận Ngài làm đồ đệ và dạy Ngài những bí yếu của pháp môn Thiền 
tông. Sáu năm sau, Tổ hỏi Ngài: 


Con theo sư phụ học đạo Thiền tông đã được 6 năm. Vậy, con nhận được gi 
trong đạo Thiên tông, hãy trình cho ta biết. 


Ngài liền trình với Tổ bài kệ 36 câu: 
Trước đây con nguyện con câu 

Đề tìm chân lý và đường thoát ly 

Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Đề tâm thanh tịnh, cái chi cũng tường 
Hiện tại con hết đau thương 

Con đường sanh tử, con đường rõ thông 


Nhờ thầy chỉ dạy thật lòng 


Con lia våt chát, thong dong Niét bàn 
Con nay thàt su binh an 

Rơi vào Bề tánh nhu vào nhà con 
Sóng núi thé giói vàn соп 

Là của vật lý không còn ham mê 

Nhờ thây con biết đường về 

Niết bàn thanh tịnh là quê của mình 
Tâm con thanh tịnh tuyệt linh 

Rõ rành Bề tánh của mình ngày xưa 
Ngày xưa con khẩn sớm trưa 

Hao mòn sức lực та chưa thấy gì 
Thây dạy đơn giản diệu kỳ 

Chỉ cần thanh tịnh cái chi cũng tường 
Hiện tại con hết đau thương 

Niết bàn thanh tịnh là đường con đi 
Con nay không phải cầu chỉ 

Quê hương chân thật, tức thì thây ngay 
Tâm con thanh tịnh suốt ngày 

Vật chất không thích, còn hoài tịnh thanh 
Nhìn trong tam giới như tranh 

Con thấy cứ thấy, không giành thứ chi 
Lời thầy quả thật diệu kỳ 

Vừa nghe đã ngộ, cái chi cũng Па 


Từ nay con thường sớm khuya 


Luôn luôn thanh tịnh thi lia trầm luân 

Hiện nay con rất vui mừng 

Vì đã dứt được, tử sinh luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Luân hồi sinh tử, dứt ròi với con. 

Tổ vừa nghe Ngài trình 36 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' nên 
có dạy như sau: 


Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiên tông', vậy 21 ngày sau ta sẽ truyền 'Bí mật 
Thiền tông' lại cho ông làm Tó sư Thiên tông đời thứ 20. 


Đúng 21 ngày sau, lễ truyền Thiền tông được thực hiện. 
Bài kệ truyền Thiên tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ха có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 


Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 


Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tó vị Hai Mươi tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 


Thay lời Đức Phật tuyệt linh 


Chuyén óng Tó vi mót minh biét thói 
Khi nhận Tó vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


TỔ THỨ 21: TÓN GIÁ BÀ TU BÀN ĐẦU 


Tó Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu) sanh sau Đức Phật Niết bàn 771 năm, ở 
nước La Duyệt, cha tên Bà Quang Cái, mẹ tên Nghiêm Nhất. Gia đình Ngài 
rất giàu có, mẹ Ngài đến 34 tuổi chưa có con nên cha mẹ Ngài đến chùa Bắc 
Thiên cầu con. Một năm sau, mẹ Ngài sanh được 2 người con, Ngài sanh 
trước nên được làm anh. Khi Ngài mới có 2 tuôi đã thông minh hơn người. 


Một hôm có vị thầy tên Hiền Chúng đến gia đình Ngài xin tiền xây chùa, 
cha mẹ Ngài đem 2 lượng vàng ra cúng dường. Thầy Hiền Chúng nhìn thây 
Ngài có sắc thé xinh đẹp lạ thường nên hỏi cha mẹ Ngài: 


Đứa bé này, tôi thấy nó xinh đẹp hơn người, chắc nó thông minh lắm? 

Cha mẹ Ngài thưa: 

Không giấu øì thây, nó thông minh lắm 

Thây Hiền Chúng nói: 

Khi lớn lên nó muốn đi tu, tôi xin nhận và sẽ trao cho nó ngôi chùa tôi đang 
làm trụ trì. 

Gia đình ông Bà Quang Cái уш vẻ hứa: 

Nếu lớn lên mà nó muốn xuất gia, chúng tôi đồng ý 

Khi Ngài được 15 tuổi, Ngài muốn xuất gia, duoc cha mẹ đồng ý và được 
thây Hiên Chúng nhận làm đệ tử. Theo thây Hiện Chúng tu học được 12 
năm. Một hôm Tô Xà Dạ Đa дёп chùa, Ngài ra lê phép chào hỏi. Tô thây 
Ngài có sắc diện hơn người nên nói với Ngài: 

Con tu ở đây mấy năm rồi và tu hạnh gì? 

Ngài trình thưa: 

Con tu được 12 năm và tu hạnh đầu đà 

Tó lại hỏi: 

Con tu hạnh đầu đà đề được gì? 


Ngài thưa: 


Con muốn giải thoát 

Tổ bảo: 

Con biết giải thoát là sao không? 

Ngài thưa: 

Giải thoát là, là... 

Ngài không biết phải nói sao cho đúng nên ấp úng không nói được 

Tổ bảo: 

Giải thoát là ra ngoài sự cuốn hút của vật chất đó, con học Phật pháp đã 12 


năm rồi mà chữ giải thoát cũng không trả lời được. Vậy, con muốn giải thoát 
không, hãy theo ta, ta sẽ dạy cho. 


Ngài liền trình thưa với thầy Hiền Chúng, xin cho Ngài theo Tổ Xà Dạ Ða 
đê tu giải thoát. 

Thây Hiền Chúng đồng ууа gửi ойт Ngài cho Tó Xà Dạ Ða. Ngài tu học 
được 6 tháng, một hôm Tô hỏi: 

Con theo ta học đạo giải thoát, vậy con đã biết giải thoát chưa? 

Ngài liền trình bài kệ 48 câu: 

Con ngu mới tu giải thoát 

Không biết nên tìm giải thoát dé tu 

Đâu con trước sao lại ngu 

Lý luận chuyện tu đủ thứ trên đời 

Về đây thây dạy nghỉ ngơi 

Xa lìa vật chất, lìa đời chớ tu 

Hôm nay con đã hết ngu 

Vật chất là vậy, chớ tu cái gì 


Thiền thây không dạy cái chi 


Chi tám thanh tinh hét di luån hði 

Hôm nay con đã biết thôi 

Luân hồi nhiều kiếp con thôi đi tìm 

Thầy ol, con đã nhận riêng 

Thiền tông thanh tịnh, đi tìm là ngu 

Nhờ thây chỉ dạy pháp tu 

Chỉ cần thanh tịnh, tu chi cho cuồng 
Tâm con chỉ tịnh luôn luôn 

Không theo vật chất, không tuân theo trần 
Tu thiền phải hiểu bón thân 

Thân này vật lý, không cần tu chỉ 

Thế giới quả thật diệu kỳ 

Không tìm không kiếm, luân hồi dừng ngay 
Ngày xưa không biết tìm hoài 

Hành thiền khổ hạnh, mệt nhoài tám thân 
Đâu dà khó hạnh muôn phần 

Thân hình tièu tụy không làn ra chi 

Về đây thầy dạy bỏ đi 

Hành chi cực xác, cũng di luân hồi 

Nhờ thây chỉ dạy con thôi 

Những thứ vọng tưởng hết rồi với con 
Tâm con thanh tịnh không còn 

Đâu đà thanh tịnh không còn dụng công 


Hành thiên quán, tưởng, câu mong 


Những thứ như vây, quăng sông cho rồi 
Nhờ thây con tu chữ thôi 

Giải thoát sinh tử con thôi không tìm 
Thiền tông thật sự linh thiêng 

Nhờ thầy day thật, con liền nhận ra 
Thiền tông quăng Quán ra xa 

Nếu còn Quán, Tưởng phải va luân hồi 
Vì vậy, thầy dạy con thôi 

Tu thiên mà kiếm vào đời trầm luân 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 

Nhìn Phật con cứ nhìn hoài 

Không chi đền đáp lời Ngài dạy con 
Con xin có tâm lòng son 


Nghe lời Phật dạy, thiền còn thé gian. 


Tổ Xà Dạ Đa nghe Ngài trình 48 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền 


tông, Tô nói với Ngài như sau: 


Thiền tông mà Như Lai truyền đến đây, nay con đã nhận được. Vậy, đúng 
2 tháng nữa ta sẽ truyền lại cho con làm Tô sư Thiên tông đời thứ 21. Con 
chuẩn bị nơi chánh điện Thiền tông cho trang nghiêm. 


Đúng 2 tháng sau, tại chánh điện chùa Thiền tông Chân Tánh, buổi lễ truyền 
Tô vị Thiên tông được tiên hành. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiên 


tông như sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 


Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 


Truyền đi khắp chón gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bà có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Đầu kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 


Tổ vị Hai Mót tại đây được truyền 


Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận TÓ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 


Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 


Ông nên có gắng binh an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


22- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI HAI 


TỔ THỨ 22: TÔN GIÁ MA NOA LA 


Tổ Ma Noa La (Manorhita) sanh sau Đức Phật nhập Niét bàn 703 năm, ở 
nước Na Рё. Ngài là con thứ ba của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng 
hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát Đề Lợi. Khi mẹ sanh Ngài ra không thích chơi 
đùa, chỉ thích ở yên một mình, thường hay nói với cha mẹ: 


Con thấy những người tu hành con rất thích. Vì Ngài thường hay nói vậy 
nên cha mẹ không dám bàn chuyện cưới vợ cho Ngài. Đến 30 tuôi, một hôm 
Ngài đến chùa Phục Pháp nghe Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói chuyện, Ngài có hỏi: 


Kính thưa ау, tu theo đạo Phật dé được gi? 

Tó Bà Tu Bàn Đâu trả lời: 

Ta dạy tu theo đạo Phật đề được giải thoát 

Ngài hỏi tiếp: 

Như уду, con tu có được giải thoát không? 

Tổ trả lời: 

Bất cứ ai muốn giải thoát, phải hành đúng như lời Như Lai thì mới được 
toại nguyện. 

Ngài liền xin với Tổ cho Ngài được tu giải thoát 

Tổ bảo: 

Con muốn theo ta tu giải thoát, hãy về xin với cha mẹ, khi nào cha mẹ con 
cho phép thì ta mới nhận. 


Ngài liền từ giả Tổ Bà Tu Bàn Đầu về xin với vua cha và hoàng hậu cho 
Ngài được xuât gia, cha mẹ đông у. Ngài được Tô Bà Tu Bàn Đâu chỉ dạy 
pháp môn tu Thiên tông được 9 năm, một hôm Tô hỏi: 

Từ khi con theo ta tu đạo giải thoát, nay đã 9 năm, vậy con có hiểu thé nào 
là giải thoát không? 

Ngài liền trình với Tổ bài kệ 28 câu: 


Lúc nhỏ con có đên chùa 


Hỏi sư Phật Thế tu gì khỏi luân 

Đại sư Phật Thế nhìn trừng 

Ta còn chưa biết, dạy gì cho ông 

Từ đó con nguyện cầu mong 

Làm sao gặp được Thiền tông Phật truyền 
Nghe thây giảng dạy rất thiêng 

Con ra hoàng thành, tìm riêng hỏi thầy 
Thây gọi con hãy lại đây 

Muốn tu giải thoát thì thầy dạy cho 

Khi tu không nhớ không lo 

Không tìm không kiếm đừng lo thứ gì 
Khi tâm thanh tịnh một khi 

Một mực thanh tịnh vậy thì mà thôi 

Con không nghĩ chuyện xa xôi 

Tự nhiên mát hàn cái tôi phàm trần 

Tự nhiên con được rơi lần 

Vào nơi trống rỗng, thây vòng mênh mông 
Thấy được tất cả йди không 

Bỗng trong thanh tịnh, hiện phông diệu hay 
Con không dám trình với thầy 

Cái thấy như vậy, xin thầy dạy con 

Hôm пау thầy hỏi thì con 

Mới trình chỗ ấy, thấy con thế nào? 


Ngày nào con cũng được vào 


Chỗ thấy thanh tịnh, không sao nói lời 

Chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi 

Có phải như vậy, xin thầy dạy con. 

Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói với Ngài: 

Con đã được “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’ của con đó. Theo hệ 
thông truyền Thiên tông, người nào đạt 'Bí mật Thiên tông, người đó được 
truyên Thiên tông đê làm Tô бёр theo. Trong Huyện Ку Đức Phật có ghi, 
con là người бёр nôi Tô vị Thiên tông đời thứ 22. Nay, ta cũng đã già, vậy 
5 ngày nữa, con lo chưng dọn trên chánh điện Thiên tông đê ta truyền "Ві 
mật Thiên tông' lại cho con. 


Đúng 5 ngày sau, nơi chánh điện Thiền tông chùa Thiên tông Diệu Pháp, 
buổi lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' được thực hiện. Chúng tôi xin nêu bài kệ 
truyên thiên: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Ma có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
La kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 


Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 


Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Hai tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 


Luân hôi nhiêu kiêp là thôi với mình 


Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


23- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI BA 


TÓ THỨ 23: TÔN GIÁ HAC LÁ C NA 


Tó Hac Lac Na (Haklena) sanh sau Dúc Phåt nhåp Niét bàn 743 nàm, người 
nước Nguyệt Chí, cha là Hạc Thiên Thăng, mẹ tên Phúc Kim Cương. Ông 
bà đã trên 40 tuôi không có con, ngày гат nào ông bà cũng đên chùa câu 
tự. Ngày гат tháng giêng năm Giáp Thìn, ông bà дёп chùa Thiên Trân câu 
tự, bà năm mộng thây một vi tóc bạc nói với bà: 

Tấm lòng của con cầu tự rất chân thành, vậy ta báo cho con biết, hiện con 
đã mang thai. Khi thức giâc, bà nói lại cho chóng biệt. Gia đình mới bỏ ra 
một sô tiên lớn аё tu sửa ngôi chùa này. Đên 9 tháng 10 ngày sau, Ngài 
được sinh ra. 

Khi lên 7 tuổi, Ngài đi qua một ngôi miễu thờ Thân, thấy dân chúng giết 
trâu bò và cả heo gà cúng. Ngài đi thăng vào trong miêu quở: 

Ông khéo bảy đặt họa phước để mê hoặc nhân dân, hằng năm làm chết đi 
không biệt bao nhiêu sinh mạng. 

Ngài vừa диб xong, ngôi miéu bị làn gió xoáy làm tróc nóc. Dân làng gọi 
Ngài là ông Thánh sông. 

Hai mươi бибі, Ngài xin cha mẹ quy у với thầy Phước Chí trụ trì chùa Phật 
Quoc. Khi xuât gia, Ngài không thích ở trong chùa mà vào khu rừng gân 
chùa cât một am tranh аё tu. Ngài ở trong am tranh tu được 9 năm, chuyên 
tụng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Tô Ma Noa La nghe danh Ngài có khí 
khái như vậy nên đên hỏi Ngài: 

Con ở đây tu để tìm cái gì? 

Ngài thưa: Con tu để được giác ngộ và giải thoát 

Tổ hỏi Ngài: 

Vậy, con muốn giác ngộ cái gì và giải thoát để đi về đâu? 

Ngài trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời cho Tổ được nên trình thưa 
với Tô: 

Vậy Tổ chỉ dạy cho con được không? 


Tô nói: 


Nếu con muốn, con hãy xin phép sư phu cho theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho 


Ngài liền xin phép sư phụ và theo Tổ học đạo “Giác ngộ và Giải thoát”. Ngài 
theo học với Tô được 10 năm, một hôm Tô hỏi: 


Mười năm nay con theo ta học đạo Thiền tông, con đã biết được như thé 
nào, hãy trình ta xem: 


Ngài liền trình bài kệ 40 câu: 

Chín năm Bát Nhã Ba La 

Trì tụng liên tục không ra thứ gì 

Thiền tông thầy dạy con đi 

Khi di yên lặng, không chi cho vào 
Thân tâm thanh tịnh tự vào 

Vào trong Bá tánh, cái nào cũng thông 
Khi nhìn thây được mênh mông 

Khi Nghe thanh tịnh, tiếng trong không ngờ 
Thiền tông biết được bến bờ 

Ở nơi thanh tịnh, không ngờ quê ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy kinh Viên Giác, vượt qua Hải Triều 
Thiền tông Phật dạy không nhiều 

Con nay tập được, đã tiêu nghiệp trần 
Thiền tông nhận được xa gần 

Nếu muốn sanh tử, nhìn gån Һау ngay 
Con nay nhận ý Phật Ngài 

Khi tâm thanh tịnh, nhận ngay Niết bàn 


Niét bàn 1а chó binh ап 

Không có vật chất, không ràng buộc chi 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Khi tâm thanh tịnh, cái chi cũng lia 
Những thứ suy tưởng xưa kia 

Tụng nhiều kinh quý để lại trần gian 
Ngày đêm tụng quá gian nan 

Mà đường sinh tử cứ ràng cứ theo 

Thây dạy con thôi không theo 

Những thứ ràng buộc, không đeo với mình 
Khi con vào được lặng thinh 

À ra, Phật tánh của mình tự yên 

Néu con dung pháp tu thièn 

Tức thì khuấy động, hiện liền chuyên luân 
Thì ra, Đức Phật dạy dừng 

Con nay dừng được luân hồi bỏ đi 
Thiền tông thực hiện được thì 

Luân hỏi sinh tử lia thì với ta 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu, vượt qua luân hồi 
Thế giới đơn giản thầy ơi 

Hôm nay con đã hết ròi trầm luân. 


Tổ Ma Noa La nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, biết Ngài đã được “Rơi vào 
Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên dạy: 


Ta vâng lời Tó Bà Tu Bàn Đâu đến xứ này йё truyền Thièn tông lại cho con. 
Vậy, con chuẩn bị chánh điện Thiên tông đầy đủ phẩm vật để 5 ngày nữa 
sư phụ truyên Thiên tông cho con làm Tô sư Thiên tông đời thứ hai mươi 
ba. 


Bài kệ truyền Thiền tông của Tổ Ma Noa La cho Ngài: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Hạc có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Na kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 

Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 


Ông phải có găng hết lòng 


Tìm người kế tiếp là xong phận minh 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Ba tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tô vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 


VỊ đó là người đủ duyên 


Phải được truyền thiền dé làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


ОМ 


ỜI THỨ HAI MƯƠI B 


Ư THIÊN TÔNG Ю 


z 


24- TO S 


Á SU TÚ 


с5 
= 
© 
= 
с 
сы 
= 
= 
— 
“ә 
— 


Tó Sư Tü (Aryasimha) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 880 năm, dòng Ba 
La Môn giàu có. Khi lớn lên Ngài thường tranh luận với các vị thây Ba La 
Môn về nhân sinh và vũ trụ. Những lý luận các thầy Ba La Môn nói với 
Ngài, không thuyết phục được Ngài. Tổ Hặc Lạc Na nghe lý luận của Ngài 
đánh gục các thây Ba La Môn nên Tổ tìm đến hỏi: 


Ta nghe ông có lý luận thật vững chắc, vậy ta hỏi ông, bàn tay ta có máy 
ngón? 


Ngài cười và nói với Tô: 

Ngài giỡn với tôi đó phải không, ai không biết là có 5 ngón 

Tổ hỏi Ngài: 

Sao ông biết có 5 ngón 

Ngài trả lời: 

Vì tôi thấy 

Tó hỏi lại: 

Ông nói “tôi” thấy, vậy ông đem cái “tôi cho ta xem thử? 

Đến câu hỏi nảy Ngài cứng họng, đành thưa với Tó: 

Chỗ thầy hỏi cao xa này thật tình con mù tit 

Tổ liên nói tiếp: 

Cái tranh luận của ông chỉ là lời nói đầu môi, chứ lời nói chân thật ông 
không biết được, nếu ông muốn học chỗ cao sâu này, hãy theo ta làm môn 
đồ, ta sẽ dạy cho. 


Ngài dẫn Tó về nhà và trình thưa với cha mẹ mình xin cho theo Tổ xuất gia. 
Cha mẹ đông ý và cho theo Tô Hặc Lạc Na học đạo thiên. 


Ngài theo học với Tổ được 3 năm, một hôm Tổ hỏi Ngài: 


Con theo ta học đạo Thiền tông của Phật Thích Ca Маи NI có khác gì với 
đạo Bà La Môn không? 


Ngài liền trình với Tó Нас Lạc Na bằng bài kệ 44 câu: 
Bà La Môn дау tu thiền 

Phải nhìn sâu tận nơi miền xa xăm 

Lúc nào tâm phải chăm chăm 

Kiên trì như vậy thì Thần hiện ra 

Chúng sanh trong cõi Ta Bà 

Thực hiện được vậy, Thần Thê Ra giúp mình 
Khi thấy Thân hiện thì mừng 

Ngài liền cứu giúp mình đừng lãng quên 
Nhiều năm kính lạy ơn trên 

Cầu mong khán lay, Thân trên không về 
Theo thầy chỉ học một đề 

Thôi, Dừng hay Dứt không hề dụng công 
Chỉ có mây chữ đã xong 

Luân hồi sinh tử là không theo mình 
Không cân cầu khẩn thân linh 

Rơi vào Bê tánh, một mình biết thôi 

Tổ ơi, con nay đã Thôi 

Những chuyện sinh tử, con thôi không tìm 
Thiền tông thanh tịnh là yên 

Chính chỗ thanh tịnh nhận liền tánh Nghe 
Tánh Nghe tánh Thấy không che 

Tánh Thấy thanh tịnh không che thứ gì 
Khi nghe thanh tịnh một khi 


Nếu nghe thanh tịnh, cái gì cũng thông 
Thế giới không phải ngóng trông 

Mà chỉ thanh tịnh ở trong tánh mình 

Con thường nhận được lặng thinh 

Sóng với Phật tánh, khắp trùm muôn phương 
Con nay đã nhận tỏ tường 

Ở trong thanh tịnh là thường an vui 

Trong Tánh không có Tui 

Chỉ có Phật tánh, an уш khôn lường 
Thiền tông Đức Phật dạy thường 

Thường sóng thanh tịnh là đường siêu sâu 
Thiền tông không cần khẩn cầu 

Vào trong Phật tánh không cầu thứ chỉ 
Không cầu mà đủ không nghì 

Lục căn sáu thứ cái gi cũng thông 

Nhìn về khoảng trông trời không 

Lúc nào cũng nhớ công ơn của thầy 

Con xin kính nguyện tại đây 

Thiền tông con nguyện, tại đây lưu truyền 
Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng 

Đưa người sinh tử về miễn an vui. 


Tổ Нас Lạc Na nghe Ngài trình 44 câu kệ, biết Ngài đã được “Rơi vào Bé 
tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên nói với Ngài: 


Trong Huyền Ký Đức Phật có dạy, ông là vi Tó sư Thiền tông đời thứ 24. 
Vậy ông hãy chuẩn bị trong 10 ngày nữa ta sẽ truyền 'Bí mật Thiền tông' lại 
cho ông. 


Đúng 10 ngày sau, tại chánh điện Thiên tông chùa Thiền tông Nhật Quang, 
buổi lễ truyện 'Bí mật Thiên tông' được thực hiện. Chúng tôi xin ghi bài kệ 
truyên Thiên tông: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Sư có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Tử kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 


Ông phải cô găng hết lòng 


Tìm người kế tiếp là xong phận minh 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Bốn tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tô vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chỗn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tô vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 


VỊ đó là người đủ duyên 


Phải được truyền thiền dé làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


25- TÔ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI LĂM 


TỔ THỨ 25: TÔN GIÁ BÁ XÁ TƯ ĐA 


Tó Bà Ха Tu Ba (Basiasita) sanh sau Dúc Phát пһар Niét bàn 919 пат. 
Người nước Кё Tân, dòng Bà La Môn giàu có, cha là Bà Tịch Hanh, mẹ tên 
Thường An Lạc. Khi mẹ sinh Ngài ra, tay phải của Ngài cứ nám chặt lại, 
đến 6 tuổi, Tó Sư Tử đến nhà Ngài, cha mẹ Ngài đem chuyện Ngài sinh ra 
tay phải cứ nắm cứng hỏi, Tổ bảo: 

Đời trước, ta là vị quốc sư nước Phục Hưng, còn nó là thị giả của ta. Khi ta 
được vua nước Thiệt Đà lân cận mời sang cúng dường. Khi ra về, vua nước 
Thiệt Đà có tặng ta một viên ngọc bích, ta giao cho nó cầm giữ. Khi qua 
sông về nước, chúng ta bị cơn gió lốc làm thuyền bị chìm khiến hai người 
bị chết. 


Nó đang cầm giữ viên ngọc bích không dám bỏ tay ra, nay ta đến bảo nó trả 
lại cho ta. Hai ông bà cũng nên cho nó theo ta hoăng hóa giáo pháp Thiên 
tông mà hôm nay Như Lai đã truyền дёп cho ta. 


Cha mẹ Ngài đồng ý, Tổ Sư Tử liền bảo Ngài: 

Con hãy trả viên ngọc bích lại cho ta 

Ngài liền mở tay ra, Tổ Sư Tử liền nhận viên ngọc bích. Ngài từ giả cha mẹ 
theo Tô Sư Tử học đạo thiên. 

Tuy Ngài theo Tổ Sư Tử học đạo Thiền tông nhưng Ngài thích tìm hiểu 
những việc bí ân trong nhân gian, một hôm Tô bảo: 

Giác ngộ và giải thoát là việc của người tu Thiền tông, con cứ mãi mê tìm 
những việc trong nhân gian, con tìm kiêm đên khi nào mới hêt được. 

Ngài nghe lời dạy của Tổ, ngày đêm lo học đạo Thiên tông. Ngài theo Tổ 
được 16 năm, một hôm Tô nói với Ngài: 

Pháp môn Thiên tông là pháp môn Như Lai dạy truyền ngoài kinh điển, chỉ 
có những vi Tô sư thiên hiệu mà thôi. Từ khi con theo ta học đạo Thiên tông 
dên nay, con hiệu gì vê pháp môn Thiên tông này không? 


Ngài trình thưa với Tổ Sư Tử: 


Kính thưa Tổ, từ khi con bó tìm kiếm, nghe lời Tổ dạy, con đã nhận ra chỗ 
kỳ đặc này. Vậy, con kính trình xin Tổ kiểm chứng cho con có đạt 'Bí mật 
Thiên tông' chưa, nêu có gì không phải kính xin Tô dạy con thêm. 


Ngài kính trình Tó Sư Tử bài kệ 24 câu: 
Khi con tập Thanh tịnh thiền 

Ngày đêm niêm mật, tịnh thiền mà thôi 
Mười ngày con bị cuôn trôi 

Vào nơi trông rỗng tưởng rồi đời con 
Nhớ lại thầy dạy con thôi 

Không run không sợ, nhận thời thứ chi 
Nhớ ra con hiểu được thì 

Đây là Bề tánh, cái chi cũng bình 

Rơi vào con chỉ lặng thinh 

Cứ việc пойт nhin, по ау ха xăm 
Nhớ lời thầy day âm thầm 

Thấy cứ việc thấy, đừng lầm thứ chỉ 
Thiền tông là pháp diệu kỳ 

Rơi vào Bề tánh cái gì cũng thông 
Ngày xưa Phật dạy Thiền tông 

Là thiền thanh tịnh, đừng mong thứ gì 
Chỉ cần thanh tịnh một khi 

Luân hồi sanh tử làm chi được mình 
Thiền tông huyền diệu tuyệt linh 


Giúp người giải thoát mà mình yên уш 


Во di ngà man са1 Тд1 

Sóng với Phật tánh, cái Tôi hết liền 

Sóng được như vậy bình yên 

Là hết sanh tử, sống yên Niết bàn. 

Tổ Sư Tử nghe Ngài trình 24 câu kệ, Tổ biết Ngài được “Rơi vào Bề tánh 
Thanh tịnh Phật tánh? nên nói với Ngài: 

Hôm nay, con đã đạt 'Bí mật Thiền tông", một tuần nữa ta sẽ truyền Thiền 
tông lại cho con làm Tô sư Thiên tông đời thứ 25. Đúng một tuân sau buôi 
lễ truyền Thiên tông được tiên hành. Chúng tôi xin ghi bài kệ truyền Thiên 
tông: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bà có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Đa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 


Tổ tông ông nhận trong lòng 


Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Lăm tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 


Khi nhận Tô vị được rôi 


Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


26- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU 


TỔ THỨ 26: TÔN GIÁ ВАТ NHƯ МАТ ĐA 


Tó Bất Như Mật Ða (Punyamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niết bản 940 
năm. Người nước Nam Án, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy 
An, dòng Sát Đề Lợi. Ngài rất hâm mộ đao Phật, còn cha Ngài rất chét đạo 
Phật. Cha Ngài tìm cách hại Tổ Bà Xá Tư Đa, Ngài đứng ra bênh vực nên 
bị vua cha giam vào ngục. Khi Ngài được thả ra, Ngài lây cớ là bệnh, lia bỏ 
gia đình theo xuất gia với Tô Bà Xá Tư Đa. 


Tổ Bà Xá Tư Đa thấy Ngài có lòng với Phật pháp, Tó tận tình chỉ dạy Ngài 
chỗ “Yếu chỉ Phật ngôn’. Ngài theo học được 12 năm, một hôm Tổ hỏi Ngài: 


Con theo học đạo Thiền tông đã 12 năm, con học được gi hãy trình ta xem? 
Ngài liền trình cho Tổ bài kệ 16 câu: 

Cha con rất ghét Phật Đà 

Vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người 

Vì cha đại phúc hơn người 

Được làm vua nước, người người phải nghe 
Con nhìn thấy rõ lòng the 

Trầm luân khó sở sẽ đè về sau 

Thây ơi, không biết làm sao 

Giúp cho thân phụ mai sau không đền 

Hôm nay con kính trình lên 

Xin thây chỉ dạy, con đền ơn cha 

Làm con hiếu thảo lo xa 

Giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi 

Đề con trả nghĩa được rồi 

Kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian 


Như vậy lòng con mới được bình an 


Xin thày giúp dó, muón ngàn biét on. 


Tô Bà Xá Tư Đa nghe Ngài trinh 16 câu kệ nói vê ngộ ý sâu mâu của pháp 
môn Thiên tông và biệt cha mình sẽ bị quả báo nặng nê, Tô dạy Ngài làm 
những việc sau: 


Đêm nào con cũng khán nguyện Mười Phương Chư Phật hộ trì lòng hiếu 
thảo của con, nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đên tâm thức 
vật lý của cha con. Trong 7 ngày, tự nhiên cha con sẽ hôi даи vë Phật pháp. 


Quả thật như vậy, nhờ lòng hiếu thảo cực sâu của Ngài, cha Ngài tự nhiên 
nhớ đến Ngài và đi tìm. Khi cha con gặp nhau, cha Ngài khóc rất nhiều và 
có lời xin lỗi Tô Bà Xá Tư Đa. Cha Ngài bỏ ra số vàng lớn xây dựng ngôi 
chùa hiệu là Thiên tông Phục Đà. 


Ngày lễ lạc thành ngôi chùa, cũng là ngày Tổ Bà Xá Tư Đa làm lễ truyền 
Thiền tông cho Ngài, có sự chứng kiến của vua cha và hoàng hậu. 


Nghi thức chúng tôi xin không ghi, chỉ ghi bài kệ truyền Thiên tông: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bắt có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Đa kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 


Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 


Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Sáu tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tô vị cho ông 
Tổ vị, ông để trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 


Luân hôi nhiêu kiêp là thôi với mình 


Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


27- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI BẢY 


TỔ THỨ 27: TÔN GIÁ ВАТ МНА ĐA LA 


Tó Bát Nhã Ба La (Prajnatara) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 981 năm. 
Người nước Đông Ấn, dòng Ba La Môn, cha tên Bát Phạt Phi, mẹ là Uất 
Phương Huyễn, cha mẹ Ngài bi chết sau một trận động đất khi Ngài mới 15 
tuổi. Vì cha mẹ không còn nên Ngài đến ở nhà người dì, ai mượn gì cũng 
làm mà không nhận tiền công. Tổ Bất Như Mật Đa nhớ lại tiền kiếp Tó và 
Ngài có duyên thây trò nên Tổ tìm đến gặp Ngài, Кё chuyện xưa và nhận 
Ngài làm đồ đệ. 

Ngài theo Tổ học đạo thanh tịnh được 8 năm, một hôm Tó nói: 


Trong Huyền Ký của Như Lai có đề cập đến tên ông, vậy ông hãy trình chỗ 
hiệu biệt cao sâu của pháp môn Thiên tông học, xem có đúng với những gì 
trong Huyện Ký đã ghi không? 


Ngài nghe lời Tổ nên trình bài kệ: 
Cha mẹ từ giả cõi trần 

Đề con ở lại tu phần Thiền tông 

Nhờ thầy chỉ dạy rất thông 

Thiền tông tuyệt diệu, ở trong cõi này 
Ơn thầy dạy bảo con đây 

Đã lâu nhận được định trình thầy xem 
Nhưng sợ thầy la con bèn 

Cứ đề yên vậy sang hèn tự minh 
Hôm пау thây bảo con trình 

Мау lời bộc bạch, xin thây kiếm cho 
Nhờ thây nuôi dạy ấm no 

Không khó không sở, không lo thứ gì 
Thiền tông tâm con thường ghi 


Chỉ cần thanh tịnh, tìm chi trong trần 


Thiền Thanh lúc nào cũng cần 

Việc làm chỉ một không cần thứ hai 
Đã lâu con làm không hai 

Ngày ngày thanh tịnh, thấy hai đôi bờ 
Bên trong tuyệt diệu như mơ 

Bên ngoài sanh tử đôi bờ rõ thông 
Thiền tông không phải cầu mong 

Mà tâm thanh tịnh, không mong không cầu 
Rơi vào Bê tánh nhận Châu 

Không thê diễn tả vì đâu có hình 

Con vào cứ vậy lặng thinh 

Khi nói ra tiếng, tiếng mình vang xa 
Lời vàng của Phật Thích Ca 

Con nay nhận được, ý đà thiền Thanh 
Nhìn ra tam giới như tranh 

Chỉ сап vui thích, tử sanh luân hôi 
Nghe lời Phật dạy con thôi 

Luân hồi sinh tử con thôi không tìm 
Hôm nay thầy hỏi con riêng 

Xin trình mật ý, chỉ riêng mình thầy 
Ý trên con trình với thầy 


Xin thầy kiểm nhận con đây rất mừng. 


Tó Bát Như Mật Đa nghe ngài trinh bài kệ 36 câu, biết Ngài đã đạt 'Bí mật 
Thiền tông' nên dạy Ngài: 

Ngươi đã đạt 'Bí mật Thiên tông', ba tháng sau ta sẽ truyền 'Bí mật Thiên 
tông' lại cho Ngươi. 


Đúng 3 tháng sau buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tó Bất Như Mật 
Đa cho Ngài được thực hiện. 


Bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' như sau: 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 
Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bát có duyên 

Ta nay truyện thiền chứng nhận cho ông 
La kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 


Hôm nay, trước Đắng tối linh 


Chánh thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Bảy tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 


Hë ai nhận duoc Thích Ca dạy thiền 

VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiền để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 


28- TÓ SƯ THIÊN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM 


TỔ THỨ 28: ТОМ GIÅ BÚ ĐỀ ĐẠT MA 


Tổ Bò Đề Dat Ma (Bodhidharma) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 1002 
năm, Ngài thọ 102 tuôi. О nước Nam Ап, cha là Bồ Hương Chí, vua nước 
này, mẹ là hoảng hậu Chi Hương Phần, Ngài là hoàng tử thứ 3. Ngài rất 
thông minh và có tài hùng biện không ai qua được Ngài. 


Nhân ngày giỗ ông nội, cha Ngài có thỉnh Tổ Bát Nhã Đa La đến cúng 
dường, nhờ vậy Ngài gặp được Tô. Tô nghe Ngài là người lý luận vô song 
nên có thử tài trí của Ngài. Tât cả những gi Tô hỏi, Ngài đêu giải thông suôt. 
Tô Bát Nhã Đa La hỏi Ngài: 

Những việc trong sinh tử luân hồi Ngươi có thích không? 

Ngài trả lời: 

Luân hồi là của thé gian 

Những thứ hèn ấy, không ràng được tôi 

Mong thây tiếp nhận thân tôi 

Tìm đường giải thoát, không còn trầm luân 

Tổ Bát Nhã Đa La nghe Ngài trình 4 câu kệ, Tổ bằng lòng nhận Ngài làm 
đệ tử và nói với Ngài: 

Nếu Ngươi muốn theo ta học đạo thiền, hãy хш vua cha và hoàng hậu, néu 
hai vi đông ý ta sẽ nhân. 

Ngài liền trình xin Phụ vương và Hoàng hậu cho Ngài theo Tổ học đạo 
Thiên tông. Phụ vương và Hoàng hậu băng lòng nên Ngài theo Tô Bát Nhã 
Đa La từ lúc ây. 

Ngài theo học với Tổ Bát Nhã Đa La được 7 năm. Một hôm Ngài đốn cây 
để làm nhà trù, cây vừa ngả vào vách đá phát ra tiếng kêu lớn, bỗng thân 
tâm Ngài như mát rât lầu, Ngài hỏi Tô: 

Khi con nghe tiếng cây ngã đập vào đá, con nghe rất xa xăm và thân con 
như đã mât, đó là gì, xin Tô giải thích cho con rõ? 


Tô liên nói với Ngài: 


Con nghe våt lý chát tat 

Tiéng nghe våt lý, theo hoài tràm luån 

Tánh Nghe thanh tinh lại bừng 

Bừng vì vật lý đã dừng với con 

Nghe Tổ dạy 4 câu kệ, Ngài biết mình đã giác ngộ Thiên tông nên cô găng 


giữ tâm mình thanh tịnh dài lâu hơn, cách một tháng sau, làm nhà trù vừa 
xong, Tô gọi Ngài đên hỏi: 


Cánh cửa nhà trù này làm băng gi vậy? 


Ngài chưa kịp trả lời, TỔ liền đóng cánh cửa nhà trù thật mạnh, tiếng âm 
của cánh cửa làm chát tai Ngài, Ngài bị chết đứng lần thứ hai. Tó biết Ngài 
đã được “Rơi vào Bé tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên cứ để Ngài tự nhiên 
trong ấy. Khi Ngài trở lại bình thường, Tô mới hỏi: 


Sao ta hỏi ông không trả lời? 

Ngài liền trình bài kệ lục bát 52 câu: 
Âm vang vật lý xé tan 

Cái nghe vật lý chạy lang theo trần 
Thây đóng cái cửa cái ầm 

Tánh Nghe thanh tịnh, ầm ầm vang xa 
Thì ra lời dạy Thích Ca 

Ai nghe vật lý phải va luân hồi 

Khi nghe thanh tịnh thì thôi 

Luân hồi nhiều kiếp Па ròi với ta 
Rõ ràng lời dạy Thích Ca 

Ở nơi Linh Thứu hiện ra nơi này 


Con nhớ ân đức của thây 


Đóng cửa thật mạnh con đây ngộ thiền 
Thiền tông thật sự linh thiêng 

Mà phải nhận liên cho được tánh Nghe 
Khi nghe phải thật sự nghe 

Nghe trong thanh tịnh, tự nghe tánh mình 
Người tu thanh tịnh chứng minh 

Nghe băng chân tánh là mình đúng nghe 
Tiếng nghe không bị lấp che 

Là trong Phật tánh, tanh Nghe của mình 
Thiền tông phải được chứng minh 

Rơi vào Bê tánh, tự mình biết thôi 
Người tu trình với thây thôi 

Chỉ có vị ấy chứng lời của ta 

Thiền tông của Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu ngộ ra tánh mình 
Tánh mình kỳ đặc huyền linh 

Nghe được thông suốt, tánh mình ngộ ra 
Ngộ ra lời dạy Thích Ca 

Sống với tánh ấy là ra luân hồi 

Vào đây bị mát cái tôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thiền tông quả thật diệu linh 

Khi nghe thanh tịnh là mình rõ thông 


Không cân tìm kiêm dụng công 


Chỉ cần thanh tinh, tự trong lòng mình 
Tánh mình hết sức tuyệt linh 

Nhận được chân tánh tự mình biết thôi 

Vì vậy Phật dạy là thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Hôm nay con kính хїп trình 

Con nhận căn tánh, xin trình thầy thông 
Hiện tại con hết cầu mong 

Vì đã giác ngộ ‘tánh không’ của thiền 
Xin thây chứng nhận con riêng 

Đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca 
Từ nay con đã vượt qua 

Luân hồi sinh tử đã xa con rồi 

Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi 

Trầm luân sinh tử đã rồi với con 

Con xin thệ nguyện lòng son 

Truyền môn thiên học luân còn thé gian. 
Tổ Bát Nhã Đa La nghe Ngài trình 52 câu kệ đạt 'Bí mật Thiền tông' của 
mình, Tô nói: 

Huyện Ký Như Lai dạy đến đây, ông là vị Tó sư Thiên tông đời thứ 28. 
Trong Huyền Ký Như Lai có dạy như sau: 


Đến đời ông lãnh Tó vị, mạch nguồn Thiền tông phải chảy về phương Đông, 
ở nước lớn phương Đông có thêm 5 đời Tó nữa, mạch nguồn Thiền tông 
phải ân một thời gian, sau đó sẽ chảy về phương Nam đến đất Rồng. Tại đất 
Rồng có một vị vua nhận được mạch nguồn Thiền tông, chính vi này là Phật 


Hoàng túc Vua Phàt và lam Tó tiép theo, sau vị vua có thêm 2 đời Tó nữa, 
rồi mạch nguồn Thiên tông sẽ ân. Đến đời Mat Thượng Pháp, mạch nguồn 
Thiền tông sẽ bùng lên tại đất Rông. Từ đây, người có tâm lớn cho mạch 
nguôn Thiền tông chảy khắp Năm châu. 


Vậy, ông cùng ta vào hoảng cung xin Đức vua Bồ Đề Anh Đa cấp cho ông 
Công Hàm và người tùy tùng cũng như thuyên dé ông đến phương Đông 
truyền pháp Thiền tông này. 


Ngày sau, Tó Bát Nhã Đa La và Ngài vào hoàng cung trình với đức vua Bồ 
Đề Anh Đa sự việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký cho Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma dẫn mạch nguồn Thiền tông về phương Đông. Đức vua, Hoàng hậu, 
cùng tất cả quan và người trong hoàng cung đều thấy tận mắt Huyền Ký của 
Đức Phật, Đức vua có nói như sau: 


Hôm nay, Trẫm tận mắt nhìn thấy lời Huyền Ký của Đức Phật Thích Ca 
Màu Ni, Trẫm có 4 ý như sau: 


1. Trầm chấp thuận con Trẫm là Bồ Đề Đạt Ma sang phương Đông truyền 
pháp môn Thiền tông Như Lai dạy nơi thế giới này. 


2. Trầm cung cấp cho Thái tử 12 người theo phụ giúp công việc, cũng như 
lo cho Thái tử khi ở nước ngoài một mình. 


3. Trẫm yêu cầu Tổ Bát Nhã Đa La truyền 'Bí mật Thiền tông' tại hoàng 
cung, để Trẫm và Hoàng hậu, cũng như quan, quân và những người trong 
hoàng cung chứng kiến. Trẫm sẽ thiết lập một “Đài Thiền tông’ thật nguy 
nga dé kỷ niệm pháp môn Thiên tông học từ giả nước Án. 


4. Tràm và Hoàng hậu cũng như nhiều người trong hoảng tộc hiện theo đạo 
Bà La Môn. Ngày truyện 'Bí mật Thiền tông' cho hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma, 
cũng là ngày Trẫm và Hoàng hậu xin quy у Tam Bảo, Tổ đứng ra quy y cho 
Trẫm và Hoàng hậu, còn việc xả 8101 дао Ва Га Món, ngày áy do Раі giáo 
sĩ Uất Phương Thịnh xả giới cho Trẫm. 


Tổ Bát Nhã Đa La và Ngài vừa nghe đức vua Bồ Đề Anh Đa đưa ra 4 ý như 
vậy. ТО và Ngài cũng như mọi người hết sức vui mừng. 


Đúng 3 ngày sau là ngày Бап Sanh của Đức Phật Thích Ca Màu Ni, buổi lễ 
truyền 'Bí mật Thiên tông' và quy y cho Đức vua, Hoàng hậu và những 
người trong hoàng tộc được thực hiện hết sức trang nghiêm. 


Trước khi thực hành buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền tông', Tổ Bát Nhã Ра La 
CÓ nÓI: 

Theo quy định của Như Lai về việc truyền 'Bí mật Thiền tông", chỉ có vi 
giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông’ mới được tham dự. Nhưng уі Бибі lễ hôm 
nay quá đặc biệt nên ta xin tạm bỏ qua quy định của Như Lai để cho nhiều 
người cùng dự nhưng Bồ Bë Đạt Ma khi ông nhận Tổ vị phải thực hiện 
đúng như lời dạy của Như Lai. 

Hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma hứa với Tổ Bát Nhã Đa La: 

Kính bạch thây, con xin nghe lời Đức Phật dạy và lời của thầy 

Buói lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' đầu tiên do Đức Phật Thích Ca Màu Ni 
truyền có rất nhiều người tham dự, còn hôm nay buổi lễ truyền 'Bí mật Thiền 
tông' sau cùng tại nước Ап, cũng có rất nhiễu người tham dự, có thể nói đây 
là buổi lễ trang nghiêm thứ hai ở nước Ап vậy. 

Vì chỗ đặc biệt này, chúng tôi xin ghi đầy đủ chương trình buổi lễ truyền 
'Bí mật Thiền tông'. 

Đúng 8 giờ sáng, tại lễ đài Thiền tông nơi Đại sảnh Hoàng cung nước Nam 
Ấn, Đức vua, Hoàng hậu cũng như quan, quân và những người có mặt đều 
quỳ gối trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Màu Ni để Tổ Bát Nhã Đa La 
tión hành buổi lễ, bắt đầu là lời khẩn, thưa, trình của Tổ Bát Nhã Ða La. 
Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Đức Thé Tôn: 

Hôm пау là ngày mông 8 tháng 4 năm Bính Dân, kỷ niệm ngày Бап Sanh 
của Đức Thế Tôn, chúng con có hành đại lễ truyền 'Bí mật Thiên tông' cho 
hoàng tử Bồ Đề Đạt Ma con của Đức vua Bồ Đề Anh Đa, trước hết chúng 
con xin: 


DÂNG HƯƠNG 

Khói hương bay khắp bầu trời xanh 

Rốt ráo chúng con bón nguyện lành 

Trên khói hương này xin Phật ngự 

Chứng cho đệ tử truyền Thiền tông này 
KHAI LË TRUYỆN THIÊN TÔNG 
Thiền hoa nở tại Linh Sơn 

Pháp thiên cao quý, tuyệt hơn ngọc vàng 
Trải qua khắp chốn gian nan 

Đi qua khắp nước hiện an nơi này 

Con hãy nghe dạy của thầy 

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Bồ có duyên 

Nhận được nguồn thiên, chỉ riêng một mình 
Ma ông nhận được lặng thinh 

Những việc trong Tánh, Phật làm mà thôi 
Thây nay, xác nhận phải rồi 

Không theo luân hồi, vật lý phải xa 

Tất cả những vị ngộ ra 

Chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền 
Hôm nay con có đại duyên 

Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Theo như lời dạy Thích Ca 

Hë ai nhận được Thích Ca dạy thiền 


VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 

Tại nơi, Hoàng cung hiên linh 

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho con 
Con nên giữ lấy trong lòng 

Thây truyền Bồ Đề làm Tổ tiếp theo 

Vượt qua Bé khó hiểm nghèo 

Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo mảng chỉ 
Con phải cố gắng truyền đi 

Nhiều người hiểu được, thiền thì dài lâu 
Thiền tông không cần nguyện cầu 

Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng 
Tâm mình thanh tịnh bình an 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Thiền tông không cần sớm trưa 

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Được vậy, là được bình an 

Luân hồi sanh tử, buộc ràng phải thôi 

Con nay đã ngộ được rồi 

Thây cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh 
Con nay không phải đua tranh 

Pháp thiền Thanh tịnh, dành nguði поб ra 
Hôm nay, thay Phật Thích Ca 

Chính thức truyền thiên, Đạt Ma nhận thiền 


Con phải có gắng giữ riêng 

Đề về nhà cũ chỉ riêng từng người 

Buổi lễ hôm nay thật tươi 

Người trong hoàng tộc, tươi cười chúc vang 
Bồ Đề hai tám bình an 

Vì được Bát Nhã ігиуёп sang pháp thiền 
Thiền tông quả thật linh thiêng 

Bồ Đề nhận thiền đem đến phương Đông 
Nhiều người xứ ấy ngóng trông 

Pháp thiên tuyệt quý, do con giữ gìn 
Con nay nhận lấy lặng thinh 

Không thê nói được, tự mình biết thôi 
Xuóng thuyền vượt biên ra khơi 

Khi gặp người muốn buông lời trình ra 
Ở trong Huyền Ký Thích Ca 

Đã nói thật rõ, cao xa pháp thiền 

Con đi mong được bình yên 


Khi nào trao được, truyên thiên là xong. 


Tổ Bát Nhã Đa La vừa đọc 52 câu kệ truyền Thiền tông cho Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma xong. Nhà vua và Hoàng hậu cũng như những người trong hoàng 
tộc hết sức vui mừng, riêng Đức vua Bồ Đề Anh Đa đứng lên cám ơn Tổ 
Bát Nhã Đa La và đọc lên bài thơ 24 câu tiễn con và đoàn tùy tùng xuống 


thuyền về phương Đông. 
Thiền tông khởi đến phương Đông 


Giúp người giác ngộ Thiên tông Phật truyền 


Con di mong duoc binh уёп 

Mau mau tim nguði chuyén riéng pháp thién 
Me Cha gân sắp quy Thiên 

Con dẫn nguồn thiền của Phật Thích Ca 
Mẹ Cha nay tiễn con ra 

Bến sông Nhật Quý, йё ra biến trời 

Cha Mẹ dạy con mấy lời 

Không được phụ lời của Đẳng Từ Bi 
Thiền tông bí mật diệu kỳ 

Phải truyền cho được người trì phương Đông 
Dù cho gian khô long đong 

Cũng phải một lòng truyền thiền Thích Ca 
Con đọc Huyền Ký hiểu ra 

Lời dạy Phật Đà, sau rốt là con 

Nước Án từ nay không còn 

Pháp thiên Thanh tịnh không còn ở đây 
Trước đi phải tạ ơn thầy 

Cùng là cha mẹ, tại đây xa Па 

Cha mẹ sẽ về bên kia 

Các con ở lại, truyền kia Phật Đà 

Con phải nghe lời Thích Ca 


Làm tròn sứ mạng, Mẹ Cha уш mừng. 


Khi Đức vua đọc 24 câu thơ, tiễn Ngài Bð Đề Đạt Ма dẫn nguồn Thiền 
tông vê phương Đông xong, ai cũng ngậm ngùi và khóc. 


Chúng tôi xin nói vài nơi, Tổ sư Bò Рё Đạt Ma dẫn Mạch nguồn Thiền tông 
đi qua: 


Đầu tiên, tại bến Nhật Quý, sông Hằng, xuôi ra biển Đông Nam nước Ấn, 
cập thuyền vào cực Bắc nước Tích Lan, trực chỉ eo biển Malacca vào đảo 
Côn Sơn Việt Nam, trực chỉ vào huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vĩnh, ghé Vũng 
Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Thừa Thiên Huế, Việt Nam, ròi vào cực nam 
đảo Hải Nam nước Trung Hoa, ngược dòng sông Trường Giang vào Hoàng 
Thành nước Lương, do vua Lương Võ Đề làm chủ, rời nước Lương đến 
chùa Thiếu Lâm ở nước Bắc Nguy, ở đây suốt 9 năm, sau cùng truyền 'Bí 
mật Thiền tông' lại cho ông Chu Thần Quang, pháp danh Huệ Khả làm Tổ 
Thiền tông đời thứ Hai Mươi Chín. 


IN 


LA 


, 


U HAI MƯƠI CH 


` 


ƠI TH 


Ư THIÊN TÔNG Ю 


z 


29- TO S 


7 


2 


~ 


=< 
= 
= 
ш. 
=] 
= 
= 
c5 
= 
о 
= 


TÓ THÚ 29 


Tó Huệ Khả, tính theo dương lịch, Ngài sanh vào năm 494, tịch năm 601, 
thọ 107 tuôi, ở nước Chu. Cha là Chu Lương Khánh, dòng 401 Hoàng thât, 
mẹ là Khưu Phước Vĩnh. Cha mẹ Ngài 39 tuôi mà chưa có con nên thường 
xuyên đên chùa câu tự. Một hôm, cha mẹ Ngài đên chùa câu tự, đêm đó vê 
nhà năm mộng thây có hào quang lạ chiêu vào nhà mình nên khi sanh ra đặt 
tên Ngài là Chu Thân Quang, tức ảnh sáng diệu kỳ. 

Lớn lên, Ngài rất thông minh, xem tất cả kinh Không Tử và Lão Tử viết, 
Ngài thây chưa thông suôt nên xem qua kinh Phật giáo nhưng các kinh Ngài 
xem cũng không làm thỏa mãn lòng tìm kêm của Ngài. Ngài có дёп chùa 
Long Môn trên núi Hương Sơn thuộc Lạc Dương, gặp thiên sư Bảo Tình, 
Ngài có hỏi: 

Kính thưa ау, muc đích chính của người tu theo đạo Phật đề được cái gi? 
Thiền su Bảo Tịnh hỏi lại Ngài: 

Vậy quan niệm ông như thế nào? 

Ngài trả lời: 

Tôi đọc hết kinh Lão Tử, mục đích chính của Lão Tử là con nguoi và уап 
vật sanh ra bởi Âm Dương và cứ liên tục như vậy, còn khởi đâu là nhât sinh 
ra nhi, nhi sinh ra tứ, tứ sinh ra bát... cứ như vậy sinh đôi ra không khi nào 
củng. 

Còn Không Tử, Ngài chủ trương: Nhân — Nghĩa — Lễ — Trí — Tín, Quân — 
Thân, Phụ — Tử, Bình Thiên Hạ. Đó là căn bản lời dạy của Đức Không Тї. 


Nói tóm lại, thuyết hai vi trên là của nhân gian, còn nói vê xuât thê gian, tôi 
chưa thây ai trả lời cho tôi thỏa mãn cả. 


Thiền sư Bảo Tịnh trả lời cho Ngài biết, đạo Phật tu có hai đường: 
1. Tu dé được luân hồi trong vật lý 


2. Tu vượt ra ngoài vật lý, dé được trở vë quê hương chân thật của chính 
mình 


Ngài vừa nghe thiền sư Bảo Tịnh nói vậy, Ngài suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi 
như sau: 

Vậy, xin thầy dạy con pháp tu vượt ra ngoài vật lý có được không? 

Thiền sư Bảo Tịnh nói với Ngài: 

Tôi không có khả năng ấy, ông nên đi tìm người khác. 

Ngài nghe thiền sư Bảo Tịnh từ chối, Ngài đến chùa Vĩnh Mục tại huyện 
Du Giảng Tứ, бёр tục tìm hiêu kinh luận của nhà Phật. Năm 32 tuôi, Ngài 
trở vê chùa Hương Sơn chuyên ngôi thiên Quán, Tưởng. Có một vi Шау 
thây Ngài ngôi thiên niêm mật như vậy có bảo răng: 


Tôi ау ông tu kiên cường quá mà không có kết quả, vậy ông hãy đến chùa 
Thiêu Lâm hỏi Tô Bó Pë Đạt Ma, có thê Tô giúp ông được toai nguyện. 
Ngài liền đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ và xin Tó dạy Ngài pháp môn giải 
thoát. 

Ngài đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ, Tổ không nhìn Ngài, Ngài quỳ sau 
lưng Tô đên 3 ngày 3 đêm. Tô thây Ngài có chí khí kiên cường nên quay lại 
hỏi: 

Ông quỳ sau lưng ta 3 ngày 3 đêm như vậy để cầu việc gì? 

Ngài thưa: 

Con xin Tổ dạy con đạo Giác ngộ và Giải thoát 

Tổ bảo: 

Đạo Giác ngộ và Giải thoát là đạo đưa con người từ Phàm phu trở thành 
Phật, ông có chút hạnh cỏn con như vậy mà muôn thành Phật được sao? 


Thấy Tó Bồ Đề Đạt Ma chê mình nên Ngài xuống nhà bếp lấy соп dao chặt 
đứt cánh tay trái đem dâng cho Tô đê câu đạo Сла thoát. 

Tổ thấy trên đời này không ai có chí kiên cường như Ngài nên Tổ nhận làm 
đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức có ý chí kha khá và dạy Ngài pháp môn 
Thiên tông. 


Ngài theo Tó hoc pháp môn Thiền tông được hai năm. Một hôm, hai Фау 
trò đi qua sông, vừa lên thuyền thấy bën bờ sóng có con rắn căn con ếch, 
con ếch kêu lên, Tổ hỏi Ngài: 


Tiếng con gì kêu đó? 

Ngài thưa: 

Tiếng con ếch kêu vì nó bị con rắn cắn 

Tổ bảo: 

Vậy mà ông nói con liêu liễu hàng tri mà sao con chạy theo vật? 


Ngài nghe Tổ nhắc nhở như vậy, tự nhiên Ngài chết đứng. Tổ biết, nhờ câu 
nhàc nhở của mình nên Ngài Шау được tường tận “Ngũ uân giai không’. 
Khi Ngài trở lại bình thường, Ngài trình thưa với Tô: 


Con nhờ Tô nói diệu thuật này nên con đã thây được rõ ràng “Bản lai diện 
mục” của соп rôi. 


Tổ bảo: 

Đâu, ông trình “Bản lai diện mục” của ông cho ta xem 
Ngài liền trình bài kệ 56 câu: 

Người đời vay trả, trả vay 

Cứ vay và trả biết ngày nào xong 
Nhờ thầy nhắc khéo con không 
Không theo thé sự, ở trong Niết bàn 
Vào đây thấy được rõ ràng 

Tánh Ý thanh tịnh, rõ ràng tự nghe 
Nghe thấy thanh tịnh không che 
Những thứ vật lý không đè được con 
Thi ra Bê tánh trỗng không 


Không có vật chất ở trong Niết bàn 
Không có vật chất rõ ràng 

Thấy Nghe thông suốt, không gàn thứ chi 
Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Không theo vật lý, cái gi cũng thông 
Ngày xưa con cứ ngóng trông 

Mong sao thành Phật để xong luân hồi 
Năm tháng ngồi thiền dé thôi 

Рё thôi sinh tử, luân hồi bỏ ta 

Hành thiền năm tháng đã qua 

Thì ra vô ích vì ta dại khờ 

Dai Кһ vì hiểu vu vơ 

Dụng công Quán, Tưởng là bờ trầm luân 
Vì vậy Đức Phật bảo dừng 

Luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay 

Nhờ con dám chặt cánh tay 

Đề cầu giải thoát Đức Ngài dạy con 
Hôm пау thầy khéo dạy con 

Chỉ hỏi rán ếch mà con về nguồn 

Về nguồn con thấy rõ luôn 

Ở trong thanh tịnh không buôn không vui 
Thanh tịnh không có cái Tui 

Mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm 


Vào đây con chỉ âm thâm 


Vi уйу vàt lý cði tràn dúng уёп 

Người nhìn thấy tưởng con điên 

Không nhúc, không nhích, y như trời trồng 
Thây biết con vậy đã xong 

Vì vậy đứng nhìn đệ tử thåy rơi 

Rơi vào Bê tánh thánh thoi 

Vì không vật chất, thành thoi vô cùng 
Đức Phật chỉ dạy tột cùng 

Rơi vào Bé tánh là đây Niết bàn 

Niết bàn không chuyện thé gian 

Mà chỉ Һау biết muôn ngàn diệu linh 
Vào đây muốn có huyền linh 

Khi mình khởi muốn huyền linh có liền 
Huyền linh Bề tánh linh thiêng 

Không được thi thô trước người thế gian 
Chỗ này Phật dạy rõ ràng 

Khi ngộ thiền học không màng huyền linh 
Huyền linh sử dụng thì mình 

Bị dính bị mặc luân hồi kéo ngay 

Vào trong lục đạo thi tài 

Thi tài mà được, thi hoài không thôi 

Do vậy Đức Phật dạy thôi 


Luân hôi sinh tử, hêt rôi là xong. 


Tổ nghe Ngài trình 56 câu kệ, biết Ngài được “Rơi vào Bề tánh Thanh tinh 
Phật tánh’ nên dạy như sau: 


Nay ông đã được “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và vượt được cửa 
'Bí mật Thiền tông'. Vì hiện nay có trên 1000 đệ tử, néu ta âm thầm truyền 
'Bí mật Thiền tông' cho ông, những người kia nói ta không công bằng. Vậy, 
một tuần sau ta sẽ có Cuộc kiểm thiền trước tất cả MOI прот, nếu ai nhận 
được “cốt tủy hoặc cao hơn là não tủy Thiền tông’ ta sẽ trao TỔ vị cho. 


Đúng một tuân sau, tại sân chùa võ Thiêu Lâm cuộc kiêm thiên được thực 
hiện, tât cả người tu trong chùa cũng như Phật tử đêu được tham dự, Tô Bô 
Đê Đạt Ma nói: 


Ta nay đã trên 100 tuổi, người đời phải chịu quy luật Sanh — Lão — Bệnh — 
Tử, ai mang thần tứ đại vật lý đều phải như vậy. Đức Phật là đắng tôi cao 
giác ngộ cũng không năm ngoài quy luật này, còn ta chỉ là một vị Tổ cho 
bón phận dẫn mạch nguồn Thiên tông đến nước Trung Hoa, dé truyền lại 
cho người phương Đông. Vậy, hôm nay ta công bó 2 điều như sau: 


Một: Trong đại chúng, bất luận là nam hay nữ, người xuất gia hay tại gia, 
người giàu hay nghèo, người cao sang hay bân cùng, người có học thức hay 
không học thức. Đôi với đạo Thiên tông Đức Phật dạy, ai cũng bình đăng 
như nhau, người nào nhận được côt tủy hay não tủy của pháp môn Thiên 
tông, ta sẽ truyền Tô vị Thiên tông đời thứ 29 lại cho. 

Hai: Vị nào nhận được Tô vị, hãy mau rời Thiếu Lâm Tự 

Vì sao? 


Vì Thiếu Lâm Tự là chùa võ, lúc nào cũng động, không thích hợp vói pháp 
môn Thiền tông là pháp môn Thanh tịnh. 


Tô vừa nói xong, búa kiêm thiên Ngài gõ xuóng bàn đê cuộc kiêm thiên bắt 
đầu: 


1. Đầu tiên, ông đạo Phàn А Dục đứng ra thưa 


Kính thưa Tô, hằng ngày con ngòi thièn Quán Tuóng dat duoc môt ra vô 
luong gióng nhu trong kinh Thú Lăng Nghiêm mà có vi Thánh dà tu duoc. 


Tổ bảo: Ông đụng được phân da của ta 
2. Ông đạo Lại Chí Cường đứng ra thưa 


Kính thưa Tó. con dụng công ngồi thiên suy tư, con biết được: Đất - Nước 
— Gió — Lửa, thứ nào có công dụng riêng của thứ ду, vì nó bi lực hút âm 
dương nên mới kêt dính được. 


Tổ bảo: Ông chạm được vào thit của ta 
3. Ông đạo Trường Trí Phó đứng ra thưa 


Kính thưa Tổ con dụng công ngôi thiền thây được vô số hành tinh trong vũ 
trụ này. 


Tổ bảo: Ông rờ trúng được gân của ta 
4. Bà Ni Phúc Lộc Tổng Trì đứng ra thưa 


Kính thưa Tổ con dụng công tu thiền thấy được nước của Đức Phật A Di 
Đà thật là trang nghiêm và sáng rực. 


Tổ bảo: Bà rờ trúng được xương của ta 

5. Ông cư sĩ Vĩnh Phước Trầm đứng ta thưa 

Kính bạch ТО, con dụng công ngồi thiền, con tích được một khối điện từ, 
nêu con muôn vật chât trước mặt con di chuyên, tức khăc khôi vật chât ây 
đi chuyên ngay. 

Tổ bảo: Ông rờ trúng được phần tủy của ta 

6. Ngài Chu Thân Quang đến trước mặt Tó không nói lời nào, chỉ chắp 
tay xá Tô rồi lui về chỗ cũ. 


Tổ Вб Đề Đạt Ma nói với Ngài: 

Ông tuy không nói lời nào nhưng ông đã hiểu lời dạy của Đức Phật Thích 
Ca Мам Ni vê pháp môn Thiên tông, nhìn từ trong ra ngoài, ông đã chạm 
được phân tủy não của ta. 


Theo quy định trong Thiền tông, ông là người đã đạt 'Bí mật Thiền tông', 
vậy Tô vị Thiên tông đời thứ 29 sẽ truyền lại cho ông sau một tuân nữa. 


Tổ dạy Ngài Chu Thần Quang (Huệ Khả) và đại chúng: “Nay chánh pháp 
Thiền tông của Như Lai Huyền Ký chảy về phương Đông, hôm nay ông 
Chu Thần Quang đã nhận được. Nay ta công bó trước đại chúng lời dạy của 
Tổ Bát Nhã Đa La dạy ta như sau:” 


Khi ta truyền 'Bí mật Thiền tông' cho ông Chu Thần Quang rồi, ta phải đi 
thí nghiệm pháp môn Thiền tông chỗ đông người, соі có đúng là chỗ đông 
người không chấp nhận pháp môn Thiên tông không. 


Đúng một tuần sau vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý, Бибі lễ truyền 'Bí 
mật Thiên tông' được tô chức trước sân chùa Võ Thiêu Lâm, đây đủ các 
môn đô của Tô đêu tham dự. 


Tổ nói: Các ông phải tó chức thật trang nghiêm đúng theo phong cách Thiền 
tông vì ông Huệ Khả là người Trung Hoa đâu tiên nhận được. 


Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông': 
Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 


Hôm nay họ Chu có duyên 


Та пау truyën thiën chúng nhàn cho óne 
Quang kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiên ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Hai Chín tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 


Đức Phật huyền ký dạy riêng 


Các Tó chỉ truyền theo dòng Thiên tông 
Truyền đi khắp сһӧп núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tô vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 


Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


Xin nói về Tô Bò Đề Đạt Ma sau khi truyền Tổ vị cho ông Chu Thân Quang, 
Ngài дёп các nơi sau đê nói pháp môn Thiên tông. 


Đầu tiên Tổ Bỏ Рё Đạt Ma đến nước Lương (Trung Hoa lúc này gòm nhiều 
nước, chưa thông nhất như bây 010), вар упа Luong Vð Bé. vua cho Tó là 
óng thày bi diën. Vi vày, Tó phải đến nước Bác Nguy, Ngài cüng giáng 
pháp món Thiën tóng, tát cà người đến nghe đều cho Tổ là ông thầy bị 
khùng. Khi Ngài truyền 'Bí mật Thiền tông. cho ông Chu Thân Quang, nghe 
lời dạy của Tổ Bát Nhã Đa La, Tổ phải đến nơi công cộng nói trắng pháp 
môn này ra, coi sự phản ứng của những người đến nghe ra sao. 


Lần đầu tiên: Tó đến chùa Từ Quang nói cho nhiều người nghe pháp món 
này, không ai hiểu gì cả, máy người trong chùa nói: 


Nếu dé ông thây Ап Độ truyền pháp môn Thiển tông thì không ai đến chùa 
cúng, những người trong chùa có ý muốn giết Tổ bằng cách mời Tổ ăn cơm 
và uống nước trà có pha thạch tín cực độc dé giết Tó, Tổ biết nên từ chối, 

thoát nạn lần thứ nhất. 


Lần thứ hai: Tổ đem pháp môn Thiên tông nói tại chùa Diệu Pháp, các vị 
trong chùa cũng làm y như chùa nói trên, Tó biết, từ chối nên thoát nạn lần 
thứ hai. 

Lần thứ ba: Tó đến chùa Hồng Ân đem pháp môn Thiền tông nói cho 
những vị tu ở đây và Phật tử nghe, Tổ cũng được mời ăn cơm, Tổ từ chối 
nên thoát nạn lần thứ ba. 


Làn thú tu: Tó dén chüa Chánh Pháp nói pháp món Thiën tóng, сйпр bi 
những nguòi trong chùa làm như các chùa trên, Tó không ăn hay uống gi 
hết, Tó thoát nạn lần thứ tư. 


Lần thứ năm: Tổ đến chùa Quang Chiếu, cũng nói pháp môn Thiên tông, 
quý Шау mời Tô dùng nước, không dùng cơm, Tô biệt không dùng, thoát 
nạn lân thứ năm. 


Lần thứ sáu: Tó đến Thiên Đường Như Lai để nói pháp môn Thiên tông, 
ở đây không mời Tổ dùng øì cả. Họ đặt một quán nước bên vệ đường cách 
Thiền Đường 500 mét, ở đây có một cô bé nhỏ tuổi đứng bán nước trà nên 
Tổ vào mua uống. Tổ quan sát trong ly nước trà không có độc nên Tó uống, 
trên thành ly có lát chanh kẹp trên đó, Ngài 18у lát chanh vắt vào ly uống. 
Khi Ngài đi ra khỏi quán chưa đầy 100 mét, Ngài bị sủi bọt mép, co giật và 
tử vong. 


Thế là pháp môn Thiền tông Như Lai dạy, không ai dám dạy nơi đông người 
nữa. 


30- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI 


TỔ THỨ 30: TÔN GIÁ TĂNE ХАМ 


Tó Tàng Xán sanh пат 524 sau duong lich, tich nám 602 tho 78 tuði. Cha 
tên Tăng Lữ, mẹ Thái Kim Binh, ở làng Chương Chữ, cha làm nghẻ bán 
than. Thửa nhỏ Ngài học rất thông minh. Vì theo cha phụ bán than nên Ngài 
bị bệnh ghé lở. Năm 25 tuổi, Ngài nghe Tó Huệ Khả là vị thầy được truyền 
thiền làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 2 nước Trung Hoa. Ngài tưởng mình vị 
nghiệp gì nên đến xin Tô giải nghiệp cho Ngài. 

Tó hỏi: 

Nghiệp của ông như thế nảo, ông đưa nghiệp ra đây, ta giải cho 

Ngài tìm hoài không thấy nghiệp ở đâu cả nên trình với Tó: 

Kính thưa Tổ, con tìm nghiệp không được 

Tổ bảo: 

Ông tìm nghiệp không được, làm sao ta giải nghiệp cho ông 

Tổ lại bảo Ngài: 

Ta biết bệnh của ông ròi, ông ở lại đây ta sẽ trị bệnh ghẻ cho ông 


Ngài xuất gia theo Tó tu thiền, Tó dùng những cây có tính sát trùng nấu cho 
Ngài tăm, sau 15 ngày Ngài hêt bệnh ghẻ. Nhờ hêt bệnh nên chuyên cân 
học hỏi lời Tô dạy. Ngài theo tu học với Tô được 2 năm, một hôm Tô hỏi: 


Ông theo ta học đạo Thiên tông, vậy ông nhận được gi không? 
Ngài trình với Tó bài kệ 40 câu: 

Nhờ thây trị nghiệp cho con 

Tại con tưởng tượng nên con bị lầm 

Lâm này là của dương trần 

Ai ham vật lý dương trần kéo đi 

Hiểu được như vậy tức thì 


Không theo vật lý cái gi kéo ta 


Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi 
Linh Thứu Phật dạy chỉ thôi 

Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình 
Do vậy, thầy dạy lặng thinh 

Luân hồi sinh tử mình đừng quan tâm 
Cứ việc lặng lẽ âm thầm 

Không màng thế sự âm thầm mà đi 
Rơi vào bé tánh tức thì 

Những thứ vật lý cái gi cũng thông 
Thiền tông nhìn thây mênh mông 

Cái gì cũng biết dù trong hay ngoài 
Nếu không biết, phải đi khắp trần ai 
Dù lay lục, khán hoài uóng công 
Thiền tông thanh tịnh không mong 
Không cầu không khẩn đừng trông ra ngoài 
Thiền tông Đức Phật chỉ bày 

Chỉ càn thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Thiền này Phật dạy rõ ràng 

Nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàng vượt qua 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi 
Thiền Thanh Phật dạy là thôi 


Luân hôi nhiêu kiêp liên thôi với mình 


Lời Phật dạy thật tuyệt linh 

Luân hồi sinh tử mình đừng chạy theo 
Thiền tông cứ vậy mà theo 

Theo lời Phật dạy, đói nghèo đừng lo 
Chỉ lo vật lý kéo vò 

Đưa vào sanh tử mình bò sao ra 

Thiền tông Đức Phật Thích Ca 

Các con Dừng, Dứt tự ra luân hồi 

Như Lai chỉ dạy vậy thôi 

Không tìm không kiếm hết rồi tử sanh. 


Tổ Huệ Khả nghe Ngài trình 40 câu kệ, biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông! 
nên dạy Ngài. 


Ông nay đã đạt 'Bí mật Thiên tông', vậy rằm tháng hai ta sẽ truyền thiên lại 
cho ông làm Tô sư Thiên tông đời thứ Ba mươi. 


Đúng ngày ràm tháng hai năm Bính Ngọ, tại Thiên tông Thất cùa Ngài bên 
ven rừng Bạch Dương, Бибі lê truyện 'Bí mật Thiên tông" được thực hiện, 
chỉ có hai thây trò biệt thôi. 

Bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 


Hôm nay họ Tăng có duyên 


Ta nay truyën thiền chứng nhận cho ông 
Xán kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tổ vị Ba Mươi tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 


Đức Phật huyền ký dạy riêng 


Các Tó chỉ truyền theo dòng Thiên tông 
Truyền đi khắp chỗn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tô vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 


Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 

Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giây cho ông. 

Xin nói thêm vë Tổ Huệ Khả: 

Tổ Huệ Khả ау những người tu theo đạo giải thoát mà có lòng thâm độc 
sát hại Һау mình, Ngài không tin là trong giới tu hành, không còn ai muôn 
tu giải thoát. Khi truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Tổ Tăng Хар xong. Ngài 
đến chùa Pháp Luân nói rõ cho mọi người biết pháp môn Thiên tông rất 
quý, không tìm thây bát cứ nơi đâu. Ngài bi những thây phụ trách chùa trình 
với quan phụ trách văn hóa vu không cho Ngài tội phản quôc. VỊ quan này 
tàu với triêu đình bắt giam Ngài cho дёп chết. 


Vì chỗ đặc biệt nguy hiểm đó nên từ đó về sau các vị đạt 'Bí mật Thiền tông 
không dám đem pháp môn Thiên tông ra thí nghiệm nữa. 


Bắt cứ ai tu theo pháp môn Thiền tông phải từ bỏ vật chất thì mới đúng 
Chứng minh phần này 

Mục đích chính của Đức Phật dạy nơi thé giới này là pháp môn Thiên tông, 
giúp cho người tu giác ngộ và giải thoát. 

Giác ngộ là hiểu biết 

Giải thoát là không dính với vật chất 

Chứng minh một: 

Đức Phật sanh ra ở gốc cây 

Ra gốc cây ngồi tu 


Chết ở gốc cây 


Chúng minh hai: 
Các vi Tô sư Thiên tông không có vi nào xây chùa lớn cả 


Vua Trần Nhân Tông là một vi vua, muôn cât chùa lớn bao nhiêu cũng được 
nhưng Ngài chỉ cât một cải am nhỏ trên núi Yên Tử đê tu Thiên tông. 


Chứng minh ba: 
Tu Thiên tông không được tập trung đông người 


Vì Thiền tông là thiền Thanh tịnh, tức phải vắng vẻ, tập trung đông người, 
bị ồn, mắt đi sự thanh tịnh. Khi tập trung đông người thì có sự hơn thua, 
dòm ngó qua lại, không thể tập trung tu theo Thiên tông được. 


31- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI МОТ 


TỔ THỨ 31: TÔN GIẢ ĐẠO TÍN 


Tó Dao Tín sanh năm 580 sau duong lich, tich пат 651, tho 59 tuði. Cha 
tên Tu dao Mã, quê Hà Nội, mẹ tên Quảng Trì Chính, quê ở làng Kỳ Châu, 
huyện Quảng Tế. Khi Ngài mới lên 6 tuôi đã thích lý luận với người lớn. 
Một hôm thiền sư Phó Chuẩn đến nhà thăm cha mẹ Ngài, Ngài có hỏi vị 
thiền sư ấy như sau: 


Thầy tu theo đạo Phật đề được gi? 

Vi thiền su Phó Chuẩn thấy Ngài còn nhỏ lại hỏi như người lón nên nhìn 
thăng Ngài hỏi lại: 

Vậy con biết ông Phật là ai không? 

Ngài liền trả lời: 

Là Thái tử bỏ nhà đi tu, con lớn lên cũng thích đi tu như Ngài đó 

Thiền sư Phố Chuẩn nói với cha mẹ Ngài: 


Đứa trẻ này, nếu lớn lên tu theo đạo Phật sẽ là một vị thây có tài. Nếu ông 
bà đồng ý cho theo ta học đạo, ta sẽ cho nó học chữ vả tìm thây hiểu đạo 
cao dạy nó. 


Cha mẹ Ngài đồng ý cho theo thiền sư Phố Chuẩn làm chú tiểu. Tám năm 
sau, khi Ngài học chữ được thông suốt. Thiên sư Phó Chuẩn mới dẫn Ngài 
đến gặp Tó Tăng Хап, gởi Ngài cho Tó đề học đạo thiền, Tó nhận lời. Ngài 
theo học với Tổ được chín năm. Một hôm Tó hỏi: 


Con theo ta học đạo giải thoát, vậy 9 năm qua con học được gì, hãy trình ta 
xem? 


Ngài liền trình bài kệ 44 câu: 

Đức Phật dạy đạo lạ kỳ 

Không cho thiên định, cái chi không màng 
Vò đầu tìm kiếm lang thang 


Cho rõ án ý hiểu đàng Thiền tông 


Tháng truóc con bi té sóng 

Quân áo ướt nhẹp, con trông thấy Người 
Người hỏi con sao lại cười 

Con thưa Đức Phật ngày xưa Phật truyền 
Thiền tông Ca Diếp hiểu riêng 

Cho nên Phật truyền làm Tó đâu tiên 

Bð Đề nước Án bảo điên 

Cho nên nguôn thiền phải chảy về Đông 
Đâu tiên vượt biên qua sông 

Cập theo nước Rông lần đến Trung Ноа 
Ngày xưa Phật dạy thiền ra 

Ở cõi Ta Bà ai muốn thoát thân 

Chỉ tâm thanh tịnh không cần 

Không cần thiền định hay ngồi dụng công 
Thiền tông Phật dạy chữ không 

Không ngồi không đứng không trông Niết bàn 
Té sông, con thấy rõ ràng 

Không ướt tứ đại, thấy an lạ lùng 

Con nhìn thấy mông lung 

Thật là xa thắm lạ lùng thầy ơi 

Bé tánh không có cái tôi 

Mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng 

Nghe thấy, thâu tận vô cùng 


Không có biên giới vô cùng lạ thay 


Bé tánh con tháy có hai 

Mðt trong thanh tinh, chính ngay Niét bàn 
Chó này con tháy ró ràng 

Hai trong vật lý rõ ràng trầm luân 

Vì vậy, con nay hiểu dừng 

Đức Phật dạy dừng là dừng trầm luân 
Chuyên luân mình tập được thuần 

Luân hồi sinh tử tức thời dừng ngay 
Con thấy thật rõ tướng Ngài 

Tướng Ngài xinh đẹp không xài chữ chi 
Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi 

Ghi vào tánh biết, không ghi được lời 
Ngài dạy con có gắng thôi 

Luân hồi sinh tử, đứt rồi với con 

Con xin ghi tac lòng son 


Đức Phật từ biệt, không còn thấy chi. 


Ngài vừa đọc 44 câu kệ vừa nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra rất nhiều, Tổ 
Tăng Хап cũng cảm động theo. Tô Tăng Хап biệt Ngài được “Rơi vào Bê 
tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và đã рар Đức Phật Thích Ca Màu Ni một cách 


rõ ràng, Tô nói với Ngài như sau: 


Con bị rơi xuống sông, néu người thường các giây thần kinh bị chạm là 
người con bị ngớ ngân. Con có duyên lớn với Phật pháp nên khi con bị té 
sông mà được “Rơi vào Bê tánh Thanh tịnh Phật tánh’ và được gặp Đức 


Phật Thích Са Маи Ni, thật là hiếm thấy. 


Căn cứ vào 44 câu kệ con trình, rằm tháng tám, ta quyết định truyën 'Bí mật 
Thiền tông' lại cho con làm Tó sư Thiên tông đời thứ 31. Vậy, đúng ngày 
răm tháng tám, tại Thiền tông thất của ta, con phải đặt bàn hương hoa cúng 
Phật, dé ta truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho con. 


Đúng ngày rằm tháng tám, Бибі lễ truyền 'Bí mật Thiền tông' của Tó Tăng 
Xán truyên cho Ngài được thực hiện đúng qui cách truyên 'Bí mật Thiên 
tông', cũng chỉ có hai ау trò biệt thôi. 

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông': 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Đạo có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Tín kia nhận được không mong 

Sống với Phật tánh là xong luân hồi 

Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 

Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 


Hôm nay, trước Đắng tối linh 


Chánh thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 
Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tó vị Ba Mắt tại đây được truyền 
Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chỗn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 


Hë ai nhận được Thích Ca dạy thiền 

VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bê tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 
Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. 


32- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI HAI 


TỔ THỨ 32: TÔN GIÁ HOÀNG NHẪN 


Tó Hoàng Nhàn sanh пат 602, tich 675, tho 73 tuói. Không có cha, mẹ tên 
Châu Bích Ngọc. Khi mẹ sinh ra Ngài, đặt tên là Châu Hoằng Nhẫn, ở làng 
Châu Kỳ, huyện Huynh Mai. Cuộc đời của Ngài thật là bi thảm, vì mẹ Ngài 
không có chồng mà lại có chữa, bị cha mẹ đuôi ra khỏi nhà. Mẹ Ngài ra 
khỏi nhà được Tổ Đạo Tín đến nói với mẹ Ngài như sau: 


Đứa trẻ trong bụng cô có duyên với Phật pháp, vậy cô đến chùa Giác Thiền 
công quả và ở tại đây. Ta sẽ nói với vi trụ trì cât cho cô một am tranh gân 
chùa, khi cô sanh con, ta sẽ lo liệu cho nó hêt. Khi nó 4 tuôi ta sẽ nhận nó 
về chùa của ta và nuôi cho nó lớn lên, được 6 tuôi ta cho nó đi học, khi học 
hêt chương trình ta cho nó xuât gia. 

Khi Ngài được 16 tuổi, Tổ Đạo Tín cho xuất gia. Tổ tận tình chỉ cho Ngài 
những “Bí yêu Thiên tông". Ngài được 20 tuôi, Tô Đạo Tín hỏi Ngài, con 
còn nhớ những gi con đã nói với ta 20 năm trước không? 

Ngài thưa: 

Con nhớ không sai một nết nào và Ngài nói chuyện đã qua 20 năm trước: 
Kiếp trước, con là Phật tử tên Chung Châu 8а, con có đến chùa Cảnh Thiền 
ở huyện này, nghe Tô dạy pháp môn Thiên tông, con đã đạt 'Bí mật Thiên 
tông 

Tổ nói với con: 

Phải chi Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta sẽ truyền Ві mật Thiền tông' lại cho 
Ngươi làm Tô sư Thiên tông đời thứ 32. 

Con nói với Tô: 

Nếu Tó đồng ý truyền 'Bí mật Thiền tông' lại cho con, con có cách làm tuôi 
con nhỏ lại vì lúc này con đã 80 tuôi. 

Tổ liền đồng ý, con có đến chỗ mẹ Châu Bích Ngọc đang giặt quần áo bên 
dòng suôi, con hỏi mẹ: 


Thưa cô, xin cô cho phép tôi ở nhờ nhà cô được không? 


Mẹ Châu trả lời: 

Việc ở nhờ nhà, cụ nên hỏi cha mẹ con 
Con hỏi mẹ Châu: 

Chỉ сап cô đồng ý là được 


Mẹ Châu đông ý, con vào sâu trong hang núi đập đâu vào đá chêt, liên ân 
vào trong thai mẹ Châu, làm mẹ Châu khô sở vô cùng. 


Tổ Đạo Tín nghe Ngài kê đến đây, biết Ngài còn nhớ chuyện xưa nên Tổ 
nói với Ngài: 

Ta đã tận tình dạy cho con tất cả “Yếu lý Thiền tông”, vậy con có nhận được 
øì không? 

Ngài liên trình bài kệ 24 câu Кё cuộc đời Ngài và nhờ Tổ đưa lại cho mẹ 
Ngài biệt đê bà an уш: 

Ngày xưa con tên Châu Sa 

Cha mẹ cao quý dòng Bà La Môn 

Đến nghe thây dạy ngộ thiền 

Tìm thầy hiểu đạo trình liền Thiền tông 

Khi xưa gặp được thầy trong 

Ở trong pháp hội chùa trong làng này 

Thây bảo con ngộ thiền đây 

Nếu muốn làm Tổ, thầy đây truyền liền 

Thây bảo con đã đủ duyên 

Ngặt vì tuôi lớn truyền thiền không xong 

Phải chi tuổi nhỏ là xong 

Pháp thiền thanh tịnh, ông đây nhận thiên 


Con trình sự việc đây riêng 


Nếu thày chấp nhận con đây nhỏ liền 
Thây dạy con cứ chuyên xuyên 

Nếu con nhỏ tuôi thì thây truyền trao 
Con xin với mẹ Châu mau 

Cho con ở trọ kiếp sau đáp đền 

Khi mẹ đồng ý con liền 

Vào hang thanh vắng chuyền sang mẹ hiền 
Mẹ con khó sở chỉ riêng 

Không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình 
Hôm nay thầy nhắc chuyện tình 

Con thương mẹ quá một mình bơ vơ 
Thiền tông Đức Phật dạy giờ 

Vì con sứ mạng bây giò nói sao 

Từ nay những kiếp về sau 

Con xin ghi nhớ công lao mẹ hiền 
Thiền tông là của Phật thiêng 

Mạch sáng nguôn thiền con phải dẫn đi 
Hôm nay con nói thây ghi 

Những điều thấy hứa con ghi trong lòng 
Dù cho cực khô long đong 

Con đây một lòng dẫn thiền Thích Ca 
Vì con nay đã nhận ra 

Niết bàn thanh tịnh là xa luân hồi 


Ngày xưa thầy dạy con thôi 


Hoặc dừng hay dứt hết đời tràn kia 

Máy năm con được xa lia 

Rơi vào Bề tánh là kia Niết bàn 

Ó trong Bê tánh bình an 

Đi theo vật lý muôn ngàn khô đau 

Thiền tông con ngộ trước sau 

Cũng nhờ thầy dạy không sao quên người. 


Ngài vừa đọc kệ, vừa khóc cho thân mẹ mình, Tô Đạo Tín biệt Ngài đạt 'Bí 
mật Thiên tông' ngày xưa vân còn nhớ nên dạy như sau: 


Tuy đã 20 năm mà Ngươi vẫn nhớ như mới ngày nào. Vậy 2 tháng sau ta sẽ 
truyền 'Bí mật Thiền tông' cho Ngươi làm Tổ sư Thiên tông đời thứ 32. 


Đúng 2 tháng sau tại chùa Thiền tông Giác Thiền, Ngài được truyền 'Bí mật 
Thiên tông' làm Tô sư Thiên tông đời thứ 32. 

Nghi thức truyền 'Bí mật Thiền tông' được thực hiện đúng quy định. Chúng 
tôi chỉ nêu 36 câu kệ truyện 'Bí mật Thiên tông như dưới đây: 

Ngày xưa sen nở Linh Sơn 

Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 

Truyền đi khắp chỗn gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 

Hôm nay họ Châu có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 

Nhẫn kia nhận được không mong 


Sống với Phật tánh là xong luân hồi 


Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tó tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải có găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 

Tó vị Ba Hai tại đây được truyền 

Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chốn núi sông 


Giúp người biết được là xong luân hồi 


Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận Tó vị được гбї 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 

Chỉ cân thanh tịnh, không ưa Niết bàn 
Ông nên сб gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 
Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 


Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 


Опе nay hæt дао hæt diën 
Chánh thúc truyën thiën cáp giáy cho óng. 


ỜI THỨ BA MƯƠI BA 


Ư THIÊN TÔNG Ю 


z 


33- TO S 


с5 
= 
=Æ 
= 

“ ЫЈ. 
= 
= 
D 
n 
© 
= 
& 
œ2 
= 
= 
— 
= 
— 


Tó Huë Năng sanh năm 638 tich 713, tho 75 tuói. Người nước Duong, cha 
tên Lu Hành Thao, mẹ tên Lý Yến Thi. Cha Ngài làm quan ở tỉnh Nam Hải, 
trông coi quốc khó, bị người tham lam hãm hại, bị triều đình cắt chức và 
dày đi Lãnh Nam gần biên giới Việt Nam. Vì không chịu nổi cảnh rừng 
thiêng nước độc, cha Ngài mất ở tuổi 49. Do vậy, Ngài thất học, vào rừng 
đón củi mang ra chợ bán йё nuôi thân và mẹ. 


Một hôm, Ngài gánh củi ra chợ bán, có người nhà kế bên tụng kinh Kim 
Cang, Ngài nghe được câu: 

Bát ưng trụ sắc sanh tâm 

Bắt ưng trụ thanh, hương, vi, xúc, pháp, sanh tâm 

Ung vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 

Tự nhiên thân tâm Ngài như mất. Một hồi lâu Ngài tỉnh lại, sao ау Іа quá, 
tự nhiên minh nghe câu kinh như vậy mà minh như bị chết mát, bài kinh 
này là như thê nào mà đưa mình vào chỗ mênh mông như vậy. Ngài liên 
qua nhà kê bên hỏi: 

Kinh này là kinh gì mà có hiệu lực quá đặc biệt, tôi vừa nghe ông tụng mấy 
câu mà tôi như mât mình, bị rơi vào khoảng không mênh mông vô tận. 
Người tụng kinh từng nghe Đức Ngũ Tó dạy: 

Ai đọc tụng kinh này mà cảm nhận mát mình hay bị rơi vào khoảng không 
mênh mông vô tạn là người đó bị sức hút của Thanh tịnh thiên và vê được 
quê xưa của mình, người này sẽ làm thây của Người và Trời. 

Người tụng kinh biết Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông' nên nói: 

Cậu là người hiếm có trên đời, kinh này tôi đọc tụng trên 10 năm không 
cảm nhận được gì, còn cậu mới nghe tôi tụng một lân có mây câu đã cảm 
nhận được sự kỳ diệu của pháp môn Thiên tông. Tôi có nguyện hứa, người 
nào giác ngộ kinh Kim Cang, nêu người đó cân giúp đỡ trong tu hành, tôi 
sẽ tận tình отар. 


Ngài nói với người tụng kinh: 


Tôi tên là Lư Huệ Năng, là tiðu phu đón củi bán nuôi mẹ và nuôi thân, không 
biệt nơi phát kinh này ở đâu, xin ông chỉ tôi. 
Người tụng kinh trả lời: 


Kinh này ở chùa Thiền tông Đông Thiền huyện Huỳnh Mai, cách đây 30 
ngày bộ. 


Ngài nghe vậy quyết chí đi và than với người tụng kinh 


Tôi cũng muốn đến đó tu hành nhưng còn mẹ già gần 70 tuôi không ai phụng 
dưỡng. 


Người tụng kinh nói: 

Tôi sẽ tặng cậu 10 lượng bạc dé nhờ người thân nuôi mẹ, cậu nói với người 
thân, trong lúc cậu không có nhà, mẹ cậu cân gì nói người thân дёп dây, tôi 
sẽ giúp tận tình. 

Câu nói và lời hứa của người tụng kinh khiến Ngài rơi lệ, nhận bạc của 
người tụng kinh rôi chạy vê nhanh báo với mẹ. Mẹ Ngài thầy con hiêu đạo 
như vậy nên nói với Ngài. 

Thân mẹ tuy đã già nhưng Phật pháp khó tìm, con nay không tìm mà gặp, 
thật là phúc lớn cho nhà ta, vậy đê mẹ chuân bị thức ăn khô cho con, con 
hãy nhanh chân đên chùa Đông Thiên ra mặt Ngũ Tô. 

Ngài vâng lời mẹ lên đường suốt 30 ngày đến được chùa Đông Thiên, gặp 
được Ngũ Tô, Tô hỏi Ngài: 

Cậu từ đâu đến và cầu việc gi? 

Ngài thưa: 

Con tên là Lư Huệ Năng, từ đất Lãnh Nam đến đây, xin câu làm Phật. 

Tổ Һау gã này thân hình xấu xí, nhỏ bé, tièu tụy mà có lời khí khái như vậy 
nên hỏi: 

Cậu là người sống ở biên địa, người bàn cùng hèn hạ mới sống ở đó, làm 
sao câu làm Phật được? 


Ngài trinh thua vói Tó: 

Tuy con là người ở biên dia, Tó có Phật tánh con cũng có Phật tánh vậy 
Một câu nói khắng định của Ngài làm Tó ngạc nhiên, Tổ hỏi tiếp: 
Làm sao cậu biết mình có Phật tánh và Phật tánh của cậu ra làm sao? 
Ngài liền trình Tổ 20 câu kệ như sau: 

Kim Cang Phật dạy rõ ràng 

Không dính không mắc rõ ràng tánh xưa 

Kim Cang Phật dạy sớm trưa 

Lúc nảo cũng biết là xưa của mình 

Kim Cang Phật dạy lặng thinh 

Cứ thấy thanh tịnh là mình hết luân 

Con nghe người tụng con dừng 

Rơi vào Bé tánh không mừng không vui 

Trình Һау Phật tánh của con 

Không thê tả được, không vui không buồn 

Con nghe người tụng con luôn 

Sống trong thanh tịnh con luôn giữ lòng 

Qua đèo vượt suối lội sông 

Hôm nay đến được, lòng con rất mừng 

Thầy hỏi, lệ con lại rưng 

Trước kia Phật tánh, con từng nhận ra 

Hôm nay thầy bảo nói ra 

Phật tánh thanh tịnh, không ra chữ gì 


Con trình với thầy vậy thôi 


Xin thầy thông cảm, hết rồi biết chi. 

Ngũ Tổ nghe Ngài trình 20 câu kệ, biết Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông'. 
Cuộc hỏi đáp giữa Tô với Ngài có nhiêu người nghe, Tô sợ người nghe biệt 
Ngài đạt 'Bí mật Thiên tông' nên làm khó dễ Ngài, Tô bảo: 

Cậu là “người dót’ mà hay nói chữ, vậy theo Thượng tọa này xuống nhà trù 
làm việc đi. Tổ vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu, Ngài hiểu nên xuống nhà trù 
làm việc. Tổ cũng thường xuyên xuống nhà trù gặp Ngài và nói những lời 
bâng quo, những người đứng bên không ai hiệu gì. Một hôm, Tô Һау việc 
truyên 'Bí mật Thiên tông' đã đên nên thông báo cho đại chúng biết: 


Nay ta đã già, muốn truyền Tổ vị Thiền tông đời thứ 33 cho người Кё tiếp, 
mỗi người hãy làm bài kệ trình ta xem, nếu ai đạt 'Bí mật Thiền tông' ta sẽ 
truyền TÓ vị. 

Ai cũng thấy Ngài Thần Tú là người có khả năng nhất, vì Ngài hiện là giáo 
thọ sư dạy hơn 700 tăng và đại chúng, tất cả mọi người đề nghị Ngài làm kệ 
trình cho Tó. Thượng tọa Thần Tú ở vào thé chăng dàng đừng nên phải làm 
kệ trình Tổ. Bóp trán suy nghĩ nát óc làm được 4 câu kệ sau: 


Thân thị Bồ Đề thọ 

Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời сап phát thức 

Vật sử nhạ trần ai 

Chúng tôi xin dịch: 

Thân người như cây Bồ Đề 
Tâm người như đài gương sáng 
Ngày ngày phải lau chùi 

Chớ để dính bụi bặm 


Bón cåu kë nói trën, Ngài khóng biét có dat duoc y såu màu сйа pháp món 
Thiên tông không, Ngài không dám trinh cho Tô xem, đợi nửa đêm сат đèn 
ra vách Nam Lang của chùa, Ngài việt 4 câu kệ ây. Sáng ra nhiêu người 
ау liên âm lên, Tô biệt bài kệ của Thượng tọa Thân Tú làm nên có dạy: 
Ai nghiêm chỉnh tụng bài kệ này sẽ có phước rất lớn 

Thượng tọa Thần Tú nghe Tó dạy như vậy rất mừng, nghĩ mình sẽ nhận 
được Tô vị Thiên tông đời thứ 33. Chiêu cùng ngày, Tô gọi Ngài Thân Tú 
vào Thiên tông thât của Tô và nói: 

Bài kệ ngoài vách Nam Lang có phải của ông làm không? 

Thượng tọa Thân Tú thưa với Tó: 

Bạch, là của con làm, xin Hòa thượng xem col con có đạt Thiền tông không, 
chứ sự thật con không mong câu Tô vỊ. 

Tổ dạy Ngài Thân Tú: 

Bài kệ ông làm chưa nhận ra Phật tánh của mình. Người nhận ra Phật tánh 
của mình rồi, người đó có ở chiến trường, Phật tánh ấy cũng không dao 


động. Vậy, б ông về tịnh thất làm bài kệ khác trình ta xem, nếu vào được cửa 
'Bí mật Thiền tông' ta sẽ truyền TÔ vị lại cho. 


Ngài nghe Tổ phán một câu, tự nhiên Ngài toát mó hôi, từ giả TỔ về thất 
của mình. Bước ra ngoài thât của Tô mà chân Ngài bước không vững, khi 
vê dên tịnh а tâm trí như muôn cuông, suy nghĩ miên man. Minh đã nặn 
óc, vét tâm mây ngày trời tôn không biệt bao nhiêu giây mực chỉ viêt được 
4 câu kệ, nay Tô bảo không phải thật là... khô! 

Máy ngày sau, có chú tiểu đi ngang qua chỗ giã gạo của Ngài Huệ Năng 
đọc bài kệ của Thượng tọa Thân Tú, Ngài Huệ Năng hỏi: 

Thượng nhân tụng kinh gì đó? 

Chú tiêu nói với Ngài: 

Ông nhà quê này, bài kệ này của Thượng tọa Thần Tú viết bên vách Nam 
Lang trình với Ngũ Tô, Tô bảo at tụng kệ này có rât nhiêu phước. 


Ngài Huệ Năng nói: 

Vậy thượng nhân dẫn tôi lên chỗ bài kệ, lễ cho có phước 

Chú tiêu dẫn Ngài đi, Ngài nói với chú tiểu: 

Tôi không biết chữ, xin thượng nhân đọc cho tôi nghe, xin cắm ơn 

Chú tiêu liên đọc lớn tiếng, nghe xong Ngài nói với chú tiểu: 

Tôi cũng có bài kệ nữa, xin thượng nhân giúp viết giùm tôi để giao duyên 
với bài kệ này. 

Ông quan Biệt giá, đứng sau Ngài nói: 

Ông mà cũng có kệ nữa sao? 

Ngài nói: 

Ngài đừng nhìn người bên ngoài, người thấy thông minh, xinh đẹp, chưa 


chắc có trí cao, còn người coi như bân cùng, hèn hạ mà có trí siêu xuât thì 
sao? 


Ông quan Biệt giá nói: 

Thôi, ông đọc di, tôi viết cho, nếu ông được đạo, hãy độ tôi trước đó nghe 
Ngài Huệ Năng liền cất tiếng đọc: 

Bð Đề bồn vô thọ 

Minh cảnh diệt phi đài 

Bản lai vô nhất vật 

Vật sử nhạ trần ai 

Ông quan Biệt giá và những người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ một 
người bên ngoài có thân hình xâu kém, không biệt chữ та có nhüng loi kë 
tuyệt hay. Ai cũng náo động lên, Ngũ Tô biệt được, Tô liên ёп trước bài 
kệ của Ngài Huệ Năng và nói: 


Bài kệ này cũng chưa thây được Phật tánh và nói với mọi người giải tán. 


Tổ liên cởi giây ra, chà mát bài kệ. Mọi người chứng kiến cho là phải, chắc 
ông này học kệ của at đó, chứ một ông nhà quê làm gì có kệ. 

Hai ngày sau, Tổ xuống chỗ giã gạo, hỏi Ngài: 

Ông đi học đạo mà nhọc nhăn đến thế ư? 

Ngũ Tổ nói tiếp: 

Gạo ông giã đã trắng chưa? 

Ngài thưa với Tó: 

Dạ, gạo con giã đã trăng rồi mà chưa có dẫn sàng 


Ngũ Tó không nói gì thêm, cầm cây gậy gõ vào tay côi 3 cái rồi chắp tay 
sau lưng đi về Thiền tông thất của Tô. Ngài Huệ Năng nhận được ý Tổ, 
trồng điểm canh ba Ngài đến Thiền tông thất gỏ cửa, Tổ liền dẫn Ngài vào 
trong, kéo màn che hết các cửa và dạy Ngài: 


Trong Huyền Ký của Như Lai, có nói ông là Tổ sư Thiền tông đời thứ 33. 
Từ đời ông, việc truyền 'Bí mật Thiên tông' không được thực hiện nữa. 


Vì sao? 
Vì có 4 nguyên до: 


1. Ông là người không biết chữ nên không đọc kệ truyền 'Bí mật Thiên tông' 
được. 


2. Ông là ngưới quá đặc biệt, không học với ai mà đã vượt qua 3 cửa 
А. “Yếu chỉ Thiên tông’ 

B. “Bí mật Thiền tông’ 

С. “Roi vào Bê tánh Thanh tịnh Phật tánh’ 


Р. Trong suốt 33 vị Тб sư Thiền tông, ông là người kỳ đặc nhất, người dẫn 
đặt chúng sanh giác ngộ Thiên tông nhiêu nhât. Vì đời ông làm Tô, có quá 
nhiêu người đạt 'Bí mật Thiên tông' thì truyên cho ai bây giờ. Do đó, дёп 


đời ông việc truyèn 'Bí mật Thiên tông' không thực hiện nữa, phải chuyển 
hướng khác, như: 


Một: Người nào hiểu Thiền tông là không sử dụng bất cứ thứ gì của vật lý 
để tu, người đó được cấp giấy chứng nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông’. 


Hai: Người nào giải mã được tất cả pháp môn tu của Như Lai, có dụng công 
hay không dụng công, Кё cả pháp tu của tôn giáo khác, vị đó được cấp giấy 
đạt 'Bí mật Thiền tông' và được truyên thiền trước tôn tượng của Như Lai. 


Ba: Người được “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’, vị này ở thế giới 
này, không ai được phép chứng nhận cho vi này. 


Ta dạy ông các căn bản nói trên, sau cùng ta dạy ông thêm 4 câu then chốt 
trong pháp môn Thiên tông: 


Hữu tình lai hạ chủng 

Nhân đất quả liền sanh 

Vô tình vô chủng tánh 

Vô tánh nên vô sanh 

Ngũ Tổ dạy 4 câu trên: 

1. Người tu muốn giác ngộ và giải thoát thì có gắng dạy họ. 

2. Nhờ lòng ham muốn đó nên họ dễ dàng nhận ra Phật tánh của mình. 


3. Người tu không muốn giải thoát, mục đích chính là đi kiếm tiền hoặc làm 
tôi tớ cho kẻ khác, ông không được nói pháp môn Thiên tông với họ. 


4. Người muốn đi tìm những thứ trong vật lý, trong vật lý làm gì có Phật 
tánh mà dạy họ. 


Bốn việc căn bản ta đã dạy ông, ông hãy quỳ gói xuống ta đọc nhanh bài kệ 
truyên 'Bí mật Thiên tông" cho ông: 


Ngày xưa sen nở Linh Sơn 


Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng 


Truyền đi khắp chón gian nan 

Ta nay truyên lại rõ ràng cho ông 

Ông phải giữ lấy trong lòng 

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền 
Hôm nay họ Lư có duyên 

Ta nay truyên thiền chứng nhận cho ông 
Năng kia nhận được không mong 
Sống với Phật tánh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Sống với Phật tánh luân hồi màng chi 
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ 

Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông 
Tổ tông ông nhận trong lòng 

Đề truyền người kế là xong phận mình 
Hôm nay, trước Đắng tối linh 

Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông 
Ông phải cô găng hết lòng 

Tìm người kế tiếp là xong phận mình 
Thiền tông ông phải lặng thinh 

Người có duyên lớn mới trình thiền ra 
Vì đây lời dạy Thích Ca 

AI có duyên lớn, nói ra pháp này 

Hôm nay, chánh điện tại đây 


Tó vị Ba Ba tại đây được truyền 


Ông người có đủ phúc duyên 

Chính thức truyền thiền Tó vị cho ông 
Tổ vị, ông йё trong lòng 

Không nói ai biết là ông được truyền 
Đức Phật huyền ký dạy riêng 

Các Tô chỉ truyền theo dòng Thiền tông 
Truyền đi khắp chỗn núi sông 

Giúp người biết được là xong luân hồi 
Thiền tông đặc biệt vậy thôi 

Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình 
Thay lời Đức Phật tuyệt linh 

Chuyên ông Tổ vị một mình biết thôi 
Khi nhận TÓ vị được rồi 

Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra 
Theo như lời dạy thây ta 

Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền 
VỊ đó là người đủ duyên 

Phải được truyền thiên để làm lòng tin 
Hôm nay, thay mặt Tôi linh 

Chánh thức truyền thiền cấp giây cho ông 
Ông nên giữ lây trong lòng 

Vượt qua bé khó để về nhà xưa 

Từ nay dù sớm hay trưa 


Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn 


Ông nën có gắng bình an 

Rơi vào Bề tánh chính đây quê mình 
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng 

Vì ông không biết không theo lời Ngài 

Vì vậy, đi khắp trần ai 

Vào được Bé tánh, hôm nay mới dừng 
Tất cả chúng tôi rất mừng 

Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền 

Ông nay hết đảo hết điên 

Chánh thức truyên thiền cấp giấy cho ông. 


Ngũ Tó Hoàng Nhẫn đọc bài kệ truyền 'Bí mật Thiền tông' xong, Ngũ Tổ 
giao tất cả tín vật Như Lai đã truyền lại cho Ngài. Ngay đêm đó, Ngũ Tổ 
đưa Ngài ra bến Cửu Giang dé về phương Nam. Trên đường đi, Tổ dạy 
thêm: 

Khi gặp ấp Hoài thì ап ở đó một thời gian, còn gặp ấp Hội thì trụ nơi đó, 
đợi đến khi duyên lành đến, ông mới được phép nói pháp môn Thiền tông 
ra nhưng ông phải nhớ: 


Ban đầu ông trình tín vật cho mọi người xem, ông chỉ được phép thuyết 
pháp môn Trung thừa, tức hệ Bát Nhã, còn pháp môn Thiền tông ông chỉ 
nói trong phạm vi 10% thôi, khi nào có ai muốn tu giác ngộ và giải thoát 
hãy tận tình giúp họ. Vì trong Huyền Ký Như Lai có dạy, phải đợi đến đời 
Mat Thượng Pháp, pháp môn Thiền tông mới được công bó ra. Vì đến thời 
kỳ đó, loài người đã văn minh lên cao, họ dë dàng tiếp nhận pháp. môn Thiền 
tông. Khi Ngũ Tổ dẫn Ngài xuống thuyền để qua sông, Ngũ Tó cầm chèo 
dé chèo qua sông, Ngài nói với Tó một câu hết sức cảm động: 


Khi mê, thây độ con, hôm nay con đã ngộ rôi, con xin tự độ lây con. 


z À x A ` í e = š 
A A a... ст T MOE YY T YN T "мт л. TË VY rT`TY TY Т T> А ` AY T VY "түүт 


TÓ THÚ 34: РНАТ HOÀNG TRÅN NHÁN TÓNG 


So Tó Ðiðu Ngu Giác Hoàng, Ngài sinh пат 1258 mát nàm 1308 tho 50 
tuôi. Thân thê và sự nghiệp của Ngài chúng tôi không nêu, vì hiện có quá 
nhiêu sách việt. Chúng tôi chỉ nêu 3 trường hợp mà chưa có sách nào viêt: 
1. Ngài đạt Ві mật Thiền tông 

2. Lời dạy tu Thiền tông của Ngài 

3. Bài kệ Ngài viết về dòng chảy của mạch nguôn Thiên tông 

Ngài đạt 'Bí mật Thiền tông': 

Ngài là vị vua thích tìm hiểu những lời dạy cao sâu của Đức Phật, Ngài sưu 
tầm hết trong các kinh điên. Đặc biệt, Ngài thích pháp môn Thiên tông và 
тау тап đọc được các bài kệ đạt 'Bí mật Thiên tông' của các vị Tô sư Thiên 
tông xưa. Ngài thường thực hành theo lời dạy của Đức Phật và các Tô, mây 
năm trời không có kêt quả. Một hôm, Ngài đem sự việc nói cho anh vợ Ngài 
là Tuệ Trung Thượng Si (tức Trân Quôc Trung) nghe, Tuệ Trung Thượng 
S1 nói: 

Người muốn “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’, tâm vật lý của mình 
tự nhiên thanh tịnh, đừng có khởi lên ham muôn thanh tịnh, nêu tập được 
thuân thục thì tự nhiên được rơi nhưng pháp môn này người có đại phúc 
mới được rơi. 

Câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài nghe rồi để đó. Một hôm, 9 giờ 
đêm di ngủ, trực nhớ lại câu nói åy, Ngài thực hiện như lời Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, bỗng Ngài được Rơi vào chỗ mênh mông trông rỗng gân một 
canh giờ. Khi trở lại bình thường, Ngài có làm bài kệ 44 câu nói lên chỗ 
tuyệt diệu ây: 

Thiền tông quả thật diệu kỳ 

Máy năm tìm kiếm không tìm thấy đâu 

Tuệ Trung chỉ nói mây câu 

Thực hành đúng vậy nhận xâu chuỗi vàng 


Rơi vào Bê tánh rõ ràng 


Hiéu, Nghe, Tháy, Biét rð ràng khðng ngàn 
Ngày xưa Đức Phật dạy rằng 

Chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa 
Dù cho dụng công sớm trưa 

Đến già đến chết cũng chưa thấy gì 
Chỉ cần thanh tịnh một khi 

Rơi vào Bề tánh cái gì cũng xong 
Thiền tông Phật dạy chữ không 
Không quán, không tưởng, không trông Niết bàn 
Niết bàn là tịnh thênh thang 

Nếu tìm hay kiếm vào đàng trầm luân 
Bí mật Thiền tông chỉ dừng 

Không theo vật lý là dừng lại ngay 
Thiền tông Đức Phật chỉ bày 

Sống với thanh tịnh vào ngay Niết bàn 
Chỗ này Phật dạy rõ ràng 

Không theo vật lý là an muôn đời 
Thiền tông thanh tịnh thánh thoi 

Sóng với Phật tánh muôn đời bình an 
Thiền tông không phải lang thang 
Lang thang vật lý muôn ngàn khô đau 
Loài người không biết nên vào 

Vào trong tam 0101, cái nào cũng vươn 


Đức Phật nhìn thấy rất thương 


Thương cho nhân loại không đường thoát thân 
Vì vậy Phật dạy tu lần 

Đầu tiên quán tưởng, chuyên dàn nói hay 
Khi nói dưới đất trên mây 

Nói hoài không thoát dạy đây kiếm tìm 
Kiếm tìm để biết trên Thiên 

Tìm ra cho được cũng mièn trầm luân 
Sau cùng Đức Phật dạy dừng 

Luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay 

Ngày xưa Trẫm cứ tìm hoài 

Nhờ anh Thượng Sĩ vào ngay Niết bàn 
Giờ đây Trẫm hết lang thang 

Đi tìm đi kiếm đầu đàng về quê 

Không kiếm mà thấy đường về 


Chỉ cân thanh tịnh về quê tức thì. 


Khi viết xong 44 câu kệ, Ngài có đưa cho Tuệ Trung Thượng Sĩ xem. Tuệ 
Trung Thượng Sĩ xác nhận Ngài đã được “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật 


tánh’. 


Sau khi đẹp tan 2 lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, Ngài nhường 
ngôi cho con lên núi Yên Tử lập ra “Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử”, tự đặt 
tên mình là Điều Ngự Giác Hoàng, còn Hoàng triều, thần dân gọi Ngài là 
Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tôn Ngài là Tổ đầu tiên của Việt Nam tu theo 


pháp môn Thiên tông. 


Vì sao Ngài được danh hiệu cao quý như vậy? 


Một: Vì Ngài đã đạt 'Bí mật Thiền tông' và được “Rơi vào Bé tánh Thanh 
tịnh Phật tánh’. Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, người nào tu theo pháp 
môn Thiên tông đạt được như trên được phép làm Tô sư Thiên tông. 


Hai: Khi Ngài làm Sơ Tổ Thiền tông trên núi Trúc Lâm Yên Tử, nhiều 
người đên hỏi Ngài vê pháp môn Thiên tông, Ngài có nói bài kệ 16 câu như 
sau: 

Tu thiên cứ vậy mà tùy duyên 

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền 

Phật tánh trong mình không tìm kiếm 

Chỉ tâm thanh tịnh ấy tu thiền 

Dụng công tìm kiếm bị đảo điên 

Chỉ cần thanh tịnh hết não phiền 

Rơi vào Bề tánh là chân phải 

Quán tưởng làm chi coi chừng điên 

Ngày xưa Đức Phật dạy tu thiền 

Tánh mình thanh tinh tự nhận riêng 

Những điều kỳ diệu sẽ thấy liền 

Rơi vào Bê tánh hết đảo điên 

Dụng công tìm kiếm chỗ linh thiêng 

Tu hành như vậy sai trái liền 

Tánh mình thanh tịnh là chân phải 


Quê xưa chôn cũ nhận ra liên. 


Ba: Khi sắp tịch, Ngài công bó ra 200 câu kệ nói vë dòng chảy của Mạch 
nguôn Thiền tông. 


Đầu tiên Đức Phật dạy tu thiền 

Ма На Ca Diếp nhận liền hoa sen 
Hoa sen sáng tỏ hơn đèn 

Phá tan màn tôi nhận liền quê xưa 
Thiền tông Đức Phật truyền xưa 

Ca Diếp nhận được quê xưa của mình 
Ngài thấy như vậy lặng thinh 

Chỉ сап mỉm cười Đức Phật truyền trao 
Truyền trao mất hắn chiêm bao 

Bước qua hàng rào của Hải Triều Âm 
Ca Diếp nhận được âm thầm 

Гап lượt truyền người làm Tổ thứ hai 
Tổ hai nhận được căn tai 

Nhận được cười hoài vì hết trầm luân 
A Nan đã biết pháp dừng 

Luân hồi sinh tử Ngài đừng chạy theo 
Tổ vị Ngài truyền tiếp theo 

Thương Na Hòa Tu làm Tó thứ ba 
Tó ba đã biết nhận ra 

Кё đến Cúc Đa nhận ra pháp thiền 
Thứ năm Đa Ca có duyên 


Chính thức nhận liền Tổ vị thứ năm 


Ða Ca lặng lẽ âm thầm 

Truyền lại pháp thiền ông Di Dá Ca 

Vị Tổ thứ sáu nhận ra 

Bà Tu Mật, nhận sâu xa nguồn thiền 
Thiền tông chính tức được truyền 

Cho ông Phật Đà làm Tó tiếp theo 

Nan Đề nghe huyền Phật xưa 

Tìm ông Phục Đà, truyền pháp Thiên tông 
Tổ chín nhận được ngóng trông 

Tìm Tổ mười, Tôn Giả thiền ca 

Ngày xưa Huyền Ký Thích Ca 

Mười một là Ngài Phú Na được truyền 
Phú Na tìm người đủ duyên 

Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca 
Tổ vị mười hai nói ra 

Mười ba là Tổ Ma La tiếp mình 

Ca Tỳ nhận được lặng thinh 

Đợi Ngài Long Thọ cùng mình truyền riêng 
Mười lăm Ca Na Đề Bà 

Văn hay chữ tốt nhận ra pháp thiền 

Rång Ngài đã được đủ duyên 

Long Thọ truyền thiền làm Tổ mười lăm 
Lớn tuổi một mình âm thầm 


Tìm người hiểu đạo trao phần Thiền tông 


Ó nuóc Ty La có бпр 

La Hầu Ða La chính tông danh Ngài 
Mười lăm Tó đến nhận ngay 

Vị áy, đáng được nhận ngay nguồn thiên 
Mười sáu biết được huyền thiêng 
Chính thức được truyền Tô vị Thiền tông 
Xuống Nam gặp được Nan Đề 

Hoàng tử Nan Đề biết tủy Thiền tông 
Tổ vị mười bảy là ông 

Đi qua khắp xứ cũng mong truyền thiền 
Сар được Già Dạ có duyên 

Nên được ігиуёп thiền làm Tổ tiếp theo 
Mười chín là ông Cưu Ma 

Gia tộc cao quý dòng Bà La Môn 

Ngài La Đa lại có duyên 

Hiểu được góc thiền của Phật Thích Ca 
Vị Tổ mười tám nhớ ra 

Ở trong Huyền Ký của Phật Thích Ca 
Mười chín là ông Cưu Ma 

Tổ vị tiếp nói Thích Ca lưu truyền 

Lớn tuôi Ngài hết trần duyên 

Chính thức truyền thiền Tô vị hai mươi 
Nhận thây Xa Dạ hơn người 


Rõ môn thiền học không ai sánh băng 


Tổ trước huyền ký nói rằng 

Bà Tu Bàn Đâu làm Tổ tiếp theo 

Vì vậy, Tổ trước nghe theo 

Truyền ông Bản Đâu làm Tổ Thiền tông 
Tổ vị hai mốt đã xong 

Bàn Đầu tìm người để mong tiếp thiền 
Tìm người phong cách trao riêng 

Thiền tông màu nhiệm linh thiêng xứ này 
Ma Noa mong muốn dựng xây 

Pháp môn thiền học tại đây lưu truyền 
Hạc Lạc chính thức đủ duyên 

Ма Noa truyền thiền trao đủ Thiền tông 
Chánh pháp bí mật trong lòng 

Có Ngài Sư Tử chờ mong nguôn thiền 
Bà La Môn này có đại duyên 

Chánh thức nhận thiền làm Tó hai tư 
Tâm ông đã được như như 

Tổ Sư Tử được y như lời nguyện 

Tìm người có đủ phúc duyên 

Chánh thức truyên thiền làm Tó hai lăm 
Bà Xá Tư Đa, Kế Tân 

Nguyện theo Sư Tử cầu mong pháp thiên 
Sư Tử thấy ông đủ duyên 

Chuyền giao pháp thiên làm Tổ hai lăm 


Hai sáu Bất Như Mật Ða 

Dòng Sát Đề Lợi lại mong Phật Đà 

Đà là của Thích Ca 

Vì lòng ham muốn vua cha băng lòng 
Khi Ngài nhận được pháp xong 

Bát Nhã Đa La rất mong gặp Ngài 

Suy cùng kiếp trước và nay 

Có duyên tiền định, nhận ngay pháp thiền 
Thiền tông nước Ấn bảo điên 

Do vậy, pháp thiền phải đến phương Đông 
Vượt sông qua biên đi vòng 

Lần theo eo Hồng cập biên Việt Nam 

Во Рё, hai tám gian nan 

Tìm người duyên lớn chuyên sang pháp thiền 
Gặp vua Võ Đề truyền riêng 

Vi vua nói liên, Thây đã bị điên 

Tổ xuống thuyền, đành ra khơi 

Tại đất Bắc Ngụy thong thả nghỉ ngơi 
Đông Nhạc, mách thời Thần Quang 
Thần Quang khi nhận được lệ tuôn tràn 
Quang trình làng Tổ phương Đông 

Tăng Xán bị bệnh, không dám cầu mong 
Саи xin Huệ Khả chữa xong 


Bệnh tình khó sở, không mong thứ gì 


Ó trong Huyën Ky có ghi 

Tång Хап nhàn thi Tó vi ba muoi 

Khi nhận Tô vị vui tươi 

Phó đi khắp chốn người người an vui 
Đến khi lớn tuổi tìm người 

Đề trao Tổ vị cho người tiếp theo 

Bát luận người giàu hay nghèo 

Miễn nhận đạo mâu của Phật Thích Ca 
Đạo Tín tìm Ngài hỏi qua 

Con làm sao được vượt qua luân hồi? 
Tăng Xán dạy Đạo Tín thôi 

Nhiều đời sinh tử dứt ròi với ông 

Đạo Tin nhận được thong dong 

Con chỉ một lòng phụng thiền Thích Ca 
Tuổi già lần lượt hiện ra 

Tìm người kế tiếp Thích Ca lưu truyền 
Hoàng Nhẫn vị thây có duyên 

Рет về nuôi lớn truyền thiên cho ông 
Hoăng Nhẫn nhận pháp vừa xong 

Tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền 
Do vậy, phố đi các miền 

Tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo 
Có anh bán củi rất nghèo 


Nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền 


Kinh gi lời kệ rất thiêng 

Tôi vừa nghe đến nhận liền Tánh Không 
Hoàng Nhẫn phó khắp núi sông 

Bài kinh tôi đọc là thiền Kim Cang 

Một mình khô sở gian nan 

Đông thiền ха quá lên đàng mà đi 

Khi đến Tổ hỏi cầu chi? 

Con xin làm Phật, cầu chi không cầu 

Tổ bảo, không Phật mà cầu 

Huệ Năng liền nói Phật đâu bên ngoài 
Ngũ Tổ thấy Năng người tài 

Sợ người hảm hại, chỉ ngay nhà trù 

Tám tháng Ngài phải lu bu 

Giã gạo, gánh nước, không xu không tiền 
Ngộ thiền Ngài chỉ biết riêng 

Ngũ Tổ truyền thiền làm Tổ ba ba 

Đến đây Huyền Ký Thích Ca 

Pháp thiền thanh tịnh phải xa nơi này 
Truyền thiền chấm dứt tại đây 

Dòng chảy nguồn thiền tại đây chảy hoài 
Chảy đi khắp chốn trần ai 

Chảy về Nam quốc dừng ngay Long Thành 
Thanh tịnh không phải dụng công 


Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi 


Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân 
Do vậy, Đức Phật dạy dừng 

Không theo vật lý, luân hồi dừng ngay 
Hôm nay, tại Yên Tử đài 

Ta nay phó biến ý Ngài Thích Ca 

Nếu ai duyên lớn nhận ra 

Thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền 
VỊ nào có được đại duyên 

Ta sẽ truyện thiền làm Tổ tiếp theo 
Thiền tông lội suối qua đèo 

Theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam 
Đất Việt gặp lúc gian nan 

Ở yên Trung Việt, đợi an quê nhà 
Thiền tông chánh thức bùng ra 

Ở tại đất Rồng phô khắp Năm Châu 
Thiền tông đến lúc khởi đầu 

Xóa đi đạo cầu, quán, tưởng và xin 
Tại đây lời dạy tối linh 

Phó đi thiền học của mình Thích Ca 
Các ông nghe kệ của ta 

Viết ra Huyền Ký Thích Ca lưu truyền 
Giúp người hữu phúc đại duyên 


Nhận được nguôn thiên là hêt trâm luân 


Chỉ dạy hậu nhân biết dừng 

Vì đây sứ mạng, nhớ đừng lăng quên 
Người dân Việt biết đáp đền 

Những lời Phật dạy, đừng quên trong lòng 
Phó đi khắp chỗn núi sông 

Cho người duyên lớn, cầu mong pháp thiền 
Người nhận được hết đảo điên 

Biết cách tu thiền của Phật Thích Ca 
Thiền tông nước Việt bùng ra 

Năm châu bón biên, nhà nhà an vui 

AI nhận được, tự tươi cười 


Vì đã vê được, quê tươi của mình. 


35- TÓ SƯ THIÊN TÓNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI LÁM 


TỔ THỨ 35: TỔ SƯ PHÁP LOA 


Tổ Pháp Loa, Ngài tên là Đồng Kiên Cương, bạn bẻ gọi là Thiện Lai, sanh 
năm 1284, mát 1330, thọ 46 tuổi. Năm 21 tuổi, Ngài xin xuất gia với Tó 
Điều Ngự Giác Hoàng để học đạo thiền, được Tổ đặt danh là Pháp Loa. 
Ngài có tài lý luận rất giỏi, được Tó Điều Ngự Giác Hoàng giao trọng trách 
lãnh đạo giáo hội Phật giáo. 


Ngài có trình với Tổ Điều Ngự Giác Hoàng 28 câu kệ đạt được 'Bí mật 
Thiên tông' như sau: 


Tu thiền mà vọng hay cầu 

Vọng cầu mà được, chôn sâu đáy mð 
Thiền tông chỉ cần chữ Vô 

Vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn 
Thanh tịnh Phật dạy rõ ràng 

Vô sanh vô tử là an muôn đời 

Vô thiên, thong thả nghỉ ngơi 

Vô suy, vô tưởng muôn đời an уш 
Trong tánh không có cái Tôi 

Chỉ có cái Ý, biết thời trọi trơn 
Thiền tông vượt hàn hết trơn 

Không bị vật lý, lòn dòn kéo di 
Thiền tông không sử cái chỉ 

Mà sử tánh Biết, cái chỉ cũng tường 
Thiền tông Đức Phật chủ trương 
Thôi, Dừng hoặc Dứt hết đường tử sanh 
Ai mà thêu dệt như tranh 


Tức theo vật lý tử sanh luân hồi 


Do vậy, Đức Phật bảo thôi 

Tức thì sanh tử là thôi với mình 

Thiền Thanh Phật dạy núi Linh 

Giúp người giải thoát tự mình biết thôi 
Người ưa nghĩ chuyện xa xôi 

Thì bị vật lý kéo rồi khó ra 

Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca 

Chỉ dạy thiền học, ngộ ra mây người 
Ngộ được thiền học vui tươi 


Còn người không ngộ chê cười người tu. 


ỜI THỨ ВА MƯƠI SÁU 


U THIÊN TÔNG B 


z 


36- TO S 


U 
2. 
5 
о 
2. 
am 
> 
= 
T 
D 
ư 
е 
5 
m 
z 
е 


Tổ Huyền Quang, Ngài sanh năm 1254, mát năm 1334 tho 80 tuði, ở làng 
Vạn Tải, tỉnh Вас Giang. Mẹ Ngài là Lý Thị, 30 tuôi mà chưa có con. Ме 
Ngài lên chùa Ma Cô Tiên trên núi câu tự, đêm vê năm mộng thây một 
người cao lớn ném vào người bà một người mặc áo hoàng bào và đội mủ 
quan. Khi tỉnh giâc, bà đem sự việc hỏi thây đoán mộng. Thây đoán cho bà 
biệt là sẽ sanh quý tử. 

Bà mang thai đến 12 tháng mà không sanh, bà tưởng mình mang quái thai 
nên mua thuôc phá thai uông, bà uông rât nhiêu thuôc mà không phá được. 
Một đêm bà năm mộng thây trong nhà sáng rực, có Đức Phật và Bô Tát vào 
nhà, sáng ra bà sanh Ngài. Khi sanh ra, người Ngài rât cứng cáp và khỏe 
mạnh, lớn rât nhanh. Lớn lên Ngài rât thông minh, nghe một mà biệt mười, 
cha mẹ rât yêu thương. 

Năm 20 tuổi (1273) Ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa Liễu Nữ 
nhưng Ngài từ chôi. Khi làm quan, sứ giả Trung Hoa đem văn chương ra 
thách nước Việt ta, Ngài đôi đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm 
phục. 

Năm 1305 Ngài theo vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy quốc 
sư Pháp Loa giảng dạo, Ngài nghe được bài kệ: 

Quan quyền danh lợi buộc ràng 

Tu Tiên nhận được an nhàn Bồng Lai 

Giàu sang nhất nước trân ai 

Thiền tông Đức Phật chỉ bày quê xưa 

Thiền tông không nói sớm trưa 

Chỉ cần thanh tịnh không ưa não phiền 

Lòng người bị đảo bi điên 

Chỉ cần Thôi, Dứt Niết bàn hiện ra 

Dòng thiên của Phật Thích Ca 


Đi qua nhiều nước hiện an nơi này 
Những ai đại phúc ngôi đây 

Nhận được Phật tánh, mới hay tánh mình 
Tánh mình là của chính mình 

Đi tìm đi kiếm tại mình quá ngu 
Người ngu mới dụng công tu 

Khi tu mà được bò lu chôn liên 

Thiền tông thiên hạ bảo điên 

Vì vậy tìm kiếm chỗ thiêng lạy hoài 
Dù cho lạy lục suốt ngày 

Uống công phí sức mệt nhoài tám thân 
Thiền tông Phật dạy không cần 

Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi 
Thiền tông đơn giản vậy thôi 

Ngồi đó tìm kiếm uống đời của ta 
Lòng từ của Phật Thích Ca 

Dạy nơi Diệu Pháp mà ta không màng 
Ngày đêm sáng tối lang thang 

Đi tìm đi kiếm không màng lại ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Dạy kinh Viên Giác vượt qua Hải Triều 
Tu thiền không tốn bao nhiêu 


Chỉ càn thanh tịnh là tiêu nghiệp trần. 


Khi Ngài nghe Tó Pháp Loa đọc 32 câu kệ nói trên, Ngài giác ngộ “Yếu chỉ 
Thiền tông’ nên xin với Tó Pháp Loa viết lại 32 câu kệ áy. Về nhà đọc đi 
đọc lại nhiều lần. Một hôm, Ngài ngồi trong vườn Thượng Uyén nhìn con 
chim Hoàng Oanh hót, vừa nghe tiếng chim hót, bỗng thân tâm Ngài như 
mất hắn và rơi vào khoảng không vô tận, Ngài thấy và biết tất cả những thứ 
trong ây. 


Một tuần sau Ngài lên Trúc Lâm Yên Tử trình nhận biết của mình. Ngài 
được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng và Pháp Loa cho biết là Ngài đã được “Rơi 
vào Bề tánh Thanh tịnh Phật tánh’. Khi Ngài ở Trúc Lâm Yên Tử, Tó Điều 
Ngự Giác Hoàng có huyền ký cho Tổ Pháp Loa và Ngài biết: 


Dòng phái Trúc Lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là Sơ Tó, Pháp Loa là nhị ТО, 
còn ông là Tam ТО. Sau này, không ai “Rơi vào Bề tánh Thanh tịnh Phật 
tánh’ cả mà chỉ có người đạt 'Bí mật Thiền tông' thôi, phải đợi đến đời Mạt 
Thượng Pháp, ở tại đất Rồng mới có người được “Rơi vào Bé tánh Thanh 
tịnh Phật tánh’. Từ đất Rồng, Mạch nguồn Thiền tông mới bùng đi khắp 
Năm châu. 


Ngài nghe Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy vậy, trở lại triều đình tâu với vua 
Trân Anh Tông cho Ngài từ quan đê xuât gia và được Đức vua châp thuận. 


Trong đời làm Tô, Ngài có viêt ra nhiêu Ngữ Luc, chúng tôi sưu tâm Шау 
có bài kệ 34 câu dưới đây, nói дёп chó cao sâu của Thiên tông học. 


Người đời thích được ngồi trên 
Đề cho thiên hạ Һау trên mà nhìn 
Ham chi danh ảo của mình 

Chi bằng theo Phật một minh ta di 
Danh lợi tìm có mà chi 

Chết rồi bỏ nó có chi còn hoài 
Thiền tông thong thả trần ai 


Không màng thé sự, danh, tài mà chi 


Khi mình tắt thở một khi 

Luân hồi sinh tử thì mình chuyên luân 
Vì vậy, Đức Phật bảo dừng 

Luân hỏi sinh tử liền dừng lại ngay 
Hôm nay tại Yên Tử đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này 
Trước hết con cám ơn thầy 

Dạy con thiền học, dứt dây luân hồi 
Cũng nhờ thây dạy con thôi 

Nên đường sanh tử dứt rồi với con 

Tử rồi tài, danh không còn 

Chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 

Bỏ nơi điện ngọc mà ra ở rừng 

Vì Ngài biết được pháp dừng 

Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay 
Hôm nay tại Yên Tử Đài 

Kính xin Đức Phật nhận ngay con mừng 
Mừng vì con đã biết dừng 

Không ham vật chất là dừng lại ngay 
Tại dày con nhớ ơn Ngài 

Phó đi thiền học con nay ngộ thiền 
Từ nay hết đảo hết điên 

Kính lay ba lay xin Ngài chứng minh. 


BÓ SÁCH THIÊN TÓNG đọc trực tiếp hoặc tải về: 


https://1s.ed/zenzong 


https://drive.øoogle.com/drive/folders/1fTtYZGW2XwU1IwMb33ofwaEE 
РЬ qaZP9G?usp=sharing 


GIẢI ĐÁP THIÊN TÔNG: 


https:/www.youtube.com/channel/UCO_ cpfptrJ7y7ndGu0BzHIw 
http://tosuthientong.com 


